


BỘ Y TẾ 


THỰC VẬT DƯỢC 


(DÙNG CHO ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC) 
MÃ SỐ: Ð.20.Y.11 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 
HÀ NỘI - 2007 


Chỉ đạo biên soạn: 
VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ 
Chủ biên; 
TS. TRƯƠNG THỊ ĐẸP 
Những người biên soạn: 


“TS. TRƯƠNG THỊ ĐẸP 

ThS. NGUYÊN THỊ THU HẲẰNG 
Th8§. NGUYỄN THỊ THU NGÂN 
Th8. LIÊU HỒ MỸ TRANG 


Tham gia tổ chức bản thảo: 
'Th§. PHÍ VĂN THÂM 
TS. NGUYÊN MẠNH PHA 


© Bản quyền thuộc Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đào tạo) 





770-2007/GXB/4—1676/ŒGŒD Mã số: 7K722M7-DAI 


LỜI GIỚI THIỆU 


Thực hiện một số điểu của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đã 
bạn hành chương trình khung đào tạo DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC. Bộ Y tế tổ chức biên soạn 
tài liệu dạy — học các môn cơ sở và chuyên môn theo chương trình trên nhằm từng 
bước xây dựng bộ sách đạt chuẩn chuyên môn trong công tác đào tạo nhân lực y tế. 

Sách Thực uật dược được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của trường 
Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, trên cơ số chương trình khung đã được phê duyệt. 
Sách Thực uật dược được TS. Trương Thị Đẹp, Thầ. Nguyễn Thị Thu Hằng, Th8, 
Nguyễn Thị Thu Ngân, ThS. Liêu Hồ Mỹ Trang biên soạn theo phương châm: Kiến 
thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ 
thuật hiện dại và thực tiễn ViệL Nam. 

Sách Thực uật dược đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu 
đạy - học chuyên ngành đào tạo DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC của Bộ Y tế thẩm định năm 2007, 
Bộ Y tế quyết định ban hành tài liệu dạy - học đạt chuẩn chuyên môn của ngành 
trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ 
sung và eập nhật. 

Bộ Y tế chân thành cảm ơn các tác giả và Hội đồng chuyên môn thẩm định đã 
giúp hoàn thành cuốn sách; Cảm ơn PGS.TSRH. Trần Công Khánh, PGS.TS. Trần 
Hùng đã dọc và phản biện để cuốn sách sớm hoàn thành kịp thời phục vụ cho công tác 
đào tạo nhân lực y tế. 





Lẫn đầu xuất bản, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, 
các bạn sinh viên và các độc giả để lần xuất bản sau sách được hoàn thiện hơn. 


VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO - HỘ Y TẾ 


LỜI NÓI ĐẦU 


Với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản uê hình thái — giải phẫu cơ thể thực 
bật uà cơ sở phân loại thực uật, giúp sinh uiên nắm uững được phương pháp phân loại 
hình thái so sánh oà nhận biết các đặc điểm đặc trưng của từng taxon lớn trong hệ 
thống phân loại nhất là ở bậc họ, chúng tôi biên soạn sách giáo khoa “Thực uật Dược”, 
Sách nhằm phục Uụ công tác giảng dạy cho sinh uiên năm thứ hai ngành Dược theo 
yêu cầu đào tạo môn Thực uật dược thuộc chương trình giáo dục của Đại học Y Dược 
thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Giáo dục uờ Đào tạo, Bộ Y tế phê duyệt. 

Nội dụng sách gồm hai phân: Hình thái - Giải phẫu thực oật uà Phân loại 
thực uật được trình bày trong 10 chương. Ngoài nội dung, mỗi chương đễu có mục tiêu 
học lập uà câu hỏi để sinh iên tự biểm tra biến thức. 

Phân 1: Hình thái - Giải phẫu thực uật gồm các nội dung liên quan đến cấu 
trúc của tế bào thực vột, các khái niệm uễ mô, cấu tạo uà phân loại các mô thực uật 
làm cơ sở cho sinh uiên học giải phẫu các cơ quan thực uật như rễ, thân, lá, cũng như 
phục uụ cho công tác hiểm nghiệm được liệu sau này. Ngoài phân giải phẫu các cơ 
quan dinh dưỡng, sách cũng đề cập đến hình thái của các cơ quan này nhất là các 
khái niệm liên quan đến mô tả cơ quan dinh dưỡng uà cấu trúc của cơ quan sinh sản 
của thực uật có hoa để làm nên tẳng cho uiệc học phần phân loại thực oật. Từ đó sinh 
uiên biết mô tả một cây theo trình tự phân loại. 

Phân 2: Phân loại thực uật trình bày các đặc điểm đặc trưng ở bậc ngành, lớp, 
phân lóp, bộ, đặc biệt ở bậc họ. Ngoài phần mô tả đặc điểm tà các hình ảnh minh họa, 
chúng tôi còn cho biết số chí, số loài hiện có ở Việt Nam, tên uà công dụng của một số. 
được liệu trong họ giúp sinh uiên có thể liên hệ cây thuốc thực tế để nhận biết đặc điểm 
của họ nà biết được oị trí phân loại của các cây thuốc chủ yếu. 

Đo thời lượng giảng dạy phân Phân loại thực oật hạn hẹp, uù thế chúng tôi tộp 
tung giới thiệu 9 ngành Thực ật bậc cao. Sự phân loại ngành Ngọc lan được dựa 
theo hệ thống phân loại của Armen Tukhtajan (1997), do đó có một số thay đổi so uới 
hệ thống phân loại năm 1987 như lớp Ngọc lan được chỉa thành 11 phân lớp thay uì 8 
phân lớp, lớp Hành được chia thành 6 phân lớp thay ì 4 phân lớp. 

Tuy đã có nhiều cố gắng trong khi biên soạn, nhưng không thể tránh khỏi các sai 
sói, chúng tôi rất mong được sự góp ý kiến xây dựng của đông nghiệp uù các em sinh 
oiên để cuốn sách được hoàn chỉnh hơn. 


CÁC TÁC GIÁ 


MỤC LỤC 

Lồi giỏi thiệu 3 

Lời nói đầu - ỗ 
PHẦN 1. HÌNH THÁI - GIẢI PHẪU THỰC VẬT 


Chương ï. Tế bào thực vật 9 
Trương Thị Đẹp 
1. Khái niệm tế bào 9 
9. Các phương pháp nghiên cứu tế bào 9 
3. Hình dạng và kích thước tế bào 18 
4. Cấu tạo của tế bào thực vật 18 
5. Nhân 32 
6. Bộ xương của tế bào 36 
7, lông và roi 39 
8. Sự phân bào ¿ 39 
Câu hỏi tự lượng giá 43 
Chương 2. Mô thực vật 44 
Trương Thị Đẹp, Nguyễn Thị Thu Hằng 
1. Mô phân sinh 44 
9. Mô mềm 46 
3. Mô che chở 48 
4. Mô nâng đỡ 53 
5. Mô dẫn 55 
6. Mô tiết 61 
Câu hỏi tự lượng giá 63 
Chương 3. Cơ quan dinh dưỡng của thực vật bậc cao 65 
Liêu Hồ Mỹ Trang, Nguyễn Thị Thu Ngân 
A, Rễ cây 6ã 
1, Hình thái 65 
2. Cấu tạo giải phẫu 6ï 
3. Sự tăng trưởng chiều dài của rễ - Cách mọc rễ con 73 
4. Sinh lý rễ 74 
5, Công dụng của rễ đối với ngành Dược T5 
B. Thân cây 7ð 
1. Hình thái K) 
9. Cấu tạo giải phẫu 79 
3. Sự tăng trướng chiều dài của thân - Nguồn gốc của lá 88 
4. Sinh lý của thân 89 
5. Công dụng của thân đối với ngành Dược 89 
C. LÁ cây 89 
1. Hình thái 90 
9. Cấu tạo giải phẫu 96 
3. Công dụng của lá đối với ngành Dược 101 
Câu hồi tự lượng giá 109 


Chương 4. Sự sinh sản và cơ quan sinh sản của thực vật bậc cao 108 
Trương Thị Đẹp, Nguyễn Thị Thụ Ngân 


Sự sinh sản của thực vật 103 
Cơ quan sinh sản 106 
A. Hoa 106 
1. Định nghĩa 108 

9. Hoa tự 106 

3. Cấu tạo tổng quát 109 

4. Tiền khai hoa 109 

5. Các phần của hoa 110 

6. Hoa thức và hoa đồ 191 

7. Sự thụ tỉnh 128 

8. Sự phát triển của mầm mà không cần thụ tỉnh 125 

9. Công dụng của hoa đối với ngành Dược 126 

B. Quả 137 
1. Gác phần của quả 127 

2. Gác loại quả 129 

3. Quả đơn tính sinh 134 

4. Công dụng của quả đối với ngành Dược 134 

€. Hạt 135 
1. Sự phát triển của noãn thành hạt 185 

2. Các phần của hạt. 136 

3. Hình dạng của hạt trưởng thành 138 

4. Sự phát tán và nảy mầm của hạt 140 

5. Công dụng của hạt đối với ngành Dược 143 
Câu hỏi tự lượng giá 143 


PHẦN 2. PHÂN LOẠI THỰC VẬT 


Chương 5. Danh pháp và bậc phân loại thực vật 144 
Trương Thị Đẹp 

1. Định nghĩa phân loại thực vật 144 

2. Các hệ thống phân loại 144 

3. Các phương pháp phân loại 145 

4. Cơ sở để phân loại thực vật 146 

5. Bậc phân loại và danh pháp phân loại 147 

6. Các ngành thực vật 152 

Câu hồi tự lượng giá 153 

Chương 6. Ngành Dương xỉ trần và Thủy dương xỉ 154 
Trương Thị Đẹp 

1. Ngành Dương xỉ trần 1ỗ4 

3. Ngành Thủy dương xỉ 155 

Chương 7. Ngành Rêu 156 
Trương Thị Đẹp 

1. Chu trình phát triển của rêu 156 

2. Phân loại 158 

Câu hỏi tự lượng giá 189 


Chương 8 Nhóm các ngành Quyết 160 


Trương Thị Đẹp 
1. Chu trình phát triển của quyết 160 
9. Phân loại 164 
Câu hồi tự lượng giá 170 
Chương 9. Ngành Thông 171 
Trương Thị Đẹp 
1. Lớp Tuế 174 
3. Lớp Bạch quả 175 
3. Lớp Thông 176 
4. Lớp Dây gắm 179 
Câu hỏi tự lượng giá 180 
Chương 10. Ngành Ngọc lan 182 
Trương Thị Đẹp, Liêu Hồ Mỹ Trang 
A. ch Ngọc lan 185 
Phân lớp Ngọc lan 185 
Ỹ Phân lớp Súng 194 
3. Phân lớp 8en 194 
4. Phân lớp Hoàng liên 195 
5. Phân lớp Cẩm chướng 199 
6. Phân lớp Sau sau 0ã 
7. Phân lớp Số 208 
8. Phân lớp Hoa hồng 983 
9. Phân lớp Thù du 260 
10. Phân lớp Cúc 364 
11. Phân lớp Hoa môi 269 
B, Lớp Hành 288 
1. Phân lớp Hành 288 
2. Phân lớp Thài lài 296 
3. Phân lớp Cau 303 
4. Phân lớp Trạch tả 304 
5. Phân lớp Háo rợp 306 
6. Phân lớp Ráy 306 
Câu hỏi tự lượng giá 308 
Bảng tra cứu họ thực vật theo tiếng Ta tình 315 
Bảng tra cứu tên cây thuốc theo tiếng La tỉnh 316 
Bảng tra cứu tên cây thuốc theo. tiếng Việt 321 
Tài liệu tham khảo 323 


PHẦẨN I 


HÌNH THÁI - BIẢI PHẪU THỰC VẬT 
— TỦMH LHNI - GIAI PHẨU THỰCVẬT - 





Chương 1 
TẾ BÀO THỰC VẬT 





1. KHÁI NIỆM TẾ BÀO 


Từ “tế bào” xuất phát từ tiếng La tỉnh celluửa có nghĩa là phòng (buồng). Từ 
này được sử dụng đầu tiên năm 1665 bởi nhà thực vật học người Anh Robert 
Hooke, khi ông dùng kính hiển vi quang học tự tạo để quan sát mảnh nút chai 
thấy có nhiều lỗ nhỏ giống hình tổ ong được ông gọi là ứế bào. Thực ra R. Hooke 
quan sát vách tế bào thực vật đã chết, 

Thế giới thực vật tuy rất đa dạng nhưng chúng đều được cấu tạo từ tế bào. 
Tế bào là đơn u‡ cơ bản uê cấu trúc cũng như chức năng (sinh trưởng, vận động, 
trao đổi chất, các quá trình sinh hoá, sinh sản) của eơ thể thực vật. Những thực 
vật cơ thể chỉ có một tế bào gọi là thực vật đơn bào. Những thực vật cơ thể gồm 
nhiều tế bào tập hợp lại một cách có tổ chức chặt chẽ gọi là thực vật đa bào. 


2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TẾ BÀO 


Tế bào có kích thước rất nhỏ bé và có cấu trúc phức tạp nên khó nhìn thấy 
bằng mắt thường. Vì thế, muốn khảo sát các bào quan, các cấu trúc phân tử và 
các chức năng của các thành phần của tế bào cần có phương pháp phù hợp cho 
từng đối tượng. Khoa học càng phát triển, càng có nhiều phương pháp, công cụ 


9 


khác nhau được sử dụng để nghiên cứu tế bào, giúp hiểu sâu hơn các hoạt động 
sống. Trong giáo trình này, chúng tôi chỉ đề cập đến các nguyên tắc của một số 
phương pháp cơ bản. 


2.1. Phương pháp quan sát tế bào 


Do tế bào có kích thước rất nhỏ và độ chiết quang của các thành phần trong 
tế bào lại xấp xÏ nhau nên nhiệm vụ của mọi phương pháp hiển vì đều phải giải 
quyết hai vấn đề: 

— Phóng đại các vật thể cần quan sát. 

~ Tăng độ chiết quang của các thành phần tế bào khác nhau bằng các công 
cụ quang học hoặc bằng phương pháp định hình và nhuộm... 


9.1.1. Kinh hiển oi quang học 


Độ phóng đại của kính hiển vì quang học từ vài chục đến vài nghìn lần (cỡ 
3000 lần) cho phép quan sát các tế bào, các mảnh cắt mô. Ảnh trong kính hiển 
vi thu được nhờ độ hấp phụ ánh sáng khác nhau của các cấu trúc khác nhau 
trong mẫu vật quan sắt. 

Với kính hiển vi quang học, ta có thể quan sát tế bào sống và tế bào sau 
khi nhuộm. 

Quan sát tế bào sống 

Phải đặt tế bào trong các môi trường lỏng giống hay gần giống môi trường 
sống tự nhiên của nó, như vậy cấu trúc của tế bào không bị biến đổi. Đối với tế 
bào sống, để phân biệt được các chỉ tiết cấu tạo hiển vì có thể sử dụng kính hiển 
vi nền đen, kính hiển vi đối pha, kính hiển vi huỳnh quang... để quan sát, Có 
thể nhuộm tế bào sống để tăng độ chiết quang của các thành phần khác nhau 
trong tế bào. Các phẩm nhuộm sống thường dùng là: đỏ trung tính, lam cresyl 
(nồng độ 1/5000 hoặc 1/10000) để nhuộm không bào; xanh Janus, tím metyl 
nhuộm ty thể; rodamin nhuộm lục lạp; tím thược được nhuộm nhân... 

Quan sát tế bào đã được định hình oà nhuộm 

Định hình là làm cho tế bào chết một cách đột ngột để cho hình dạng, cấu 
tạo tế bào không thay đổi. Tuy nhiên, các phương pháp định hình cũng gây nên 
ít nhiều biến đổi như: một số vật thể trong tế bào bị co lại hoặc phồng lên, bào 
tương bị đông, mô bị cứng... 

Để định hình, người ta thường dùng các yếu tố vật lý như sức nóng hay 
đông lạnh hoặc hoá học như: cổn tuyệt đối, formol, các muối kim loại nặng, acid 
acetie, acid cromie, acid osmic... Vì không có chất định hình nào là hoàn hảo 
nên thường người ta trộn nhiều chất định hình khác nhau để có một chất định 
hình phù hợp với yêu cầu khảo cứu. 








Đối với các miếng mô, để có thể quan sát tế bào, sau khi định hình phải cắt 


10 


miếng mô thành những mảnh rất mỏng vài mieromet, sau đó nhuộm bằng các 
chất màu thích hợp. Vì cấu tạo hoá học của các bộ phận trong tế bào khác nhau 
nên mỗi bộ phận bắt một loại màu khác nhau hay theo độ đậm nhạt khác nhau, 
nhờ vậy tế bào sau nhuộm có thể phân biệt dễ dàng hơn. 


3.1.2. Kính hiển oi huỳnh quang 


Kính hiển vi huỳnh quang giúp chúng ta tìm thấy một số chất hoá học 
trong tế bào sống chưa bị tốn thương. Nguồn sáng của kính hiển vi huỳnh 
quang là đèn thủy ngân, tạo ra một chùm nhiều tia xanh và tia cực tím. Các 
gương lọc ánh sáng và gương tán sắc đặc biệt sẽ phản chiếu lên bàn quan sát 
phát ra những tia sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn. 

Các vật thể có khả năng huỳnh quang bắt đầu phát sáng một cách rõ ràng 
và mỗi chất có một bức xạ huỳnh quang đặc trưng. Ví dụ lục lạp có bức xạ 
huỳnh quang đỏ tươi. 


2.1.3. Kinh hiển oì điện tử 


Kính hiển vi điện tử giúp ta thấy được hình ảnh các mẫu vật trên màn Ảnh 
huỳnh quang hoặc chụp hình ảnh của chúng trên bản phim. Trong kính hiển vi 
điện tử, người ta dùng các chùm tỉa sóng điện tử có bước sóng ngắn nên độ 
phóng đại của mẫu vật tăng 50 — 100 lần lớn hơn kính hiển vi quang học, có thể 
phân biệt đến Â. , 

Hình ảnh thu được trong kính hiển vi điện tử phụ thuộc chủ yếu vào độ 
khuếch đại và sự hấp thu các điện tử do tỷ trọng và độ dày khác nhau của các 
cấu trúc. 


2.2. Tách và nuôi tế bào 


Các phương pháp tách và nuôi tế bào trong những môi trường nhân tạo có 
thể giúp cho ta nghiên cứu hình thái, sự chuyển động, sự phân chia và các đặc 
tính khác nhau của tế bào sống. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong 
nuôi cấy tạo những giống mới thuần chủng hay lai tạo để cho một giống mới có 
năng suất cao hơn, tốt hơn. 


2.3. Phương pháp nghiên cứu các thành phần của tế bào (fractionnement) 


Các thành tựu khoa học đã cung cấp các phương pháp tách riêng các bào 
quan và đại phân tử sinh học để phân tích thành phần sinh học và tìm hiểu vai 
trò của chúng trong tế bào. 


3.3.1. Phương pháp siêu ly tâm ( DHracentrifugation) 
Phương pháp siêu ly tâm cho phép tách riêng từng loại bào quan và đại 


phân tử của tế bào để tìm hiểu về cấu trúc và chức năng mà không làm biến đổi 


11 


hình thể cũng như chức năng sinh lý. Trước tiên phải nghiền tế bào vỡ ra thành 
dịch đồng nhất sao cho các cấu trúc nhỏ càng ít bị phá vỡ càng tốt (thực hiện ở 
0°Ó0). Sau đó cho vào môi trường một dung dịch có tính chất là chất đệm để 
không làm thay đổi pH, giữ hỗn hợp này ở 0°C để ngăn cẩn các men hoạt động 
và đem ly tâm với tốc độ lớn dần. Các thành phần có tỷ trọng lón sẽ nằm dưới, 
các thành phần có tỷ trọng nhỏ sẽ nằm trên. Sau mỗi giai đoạn ly tâm, thu lấy 
các thành phần lắng ở đáy ống nghiệm để nghiên cứu, phần còn ở trên lại đem 
ly tâm tiếp với lực ly tâm lớn hơn (Hình 1.1). 


Lọc lầy dịch đồng 


nhất và loại những tế 
bào hoặc mô còn 
nguyên vẹn đón 








=—= 
600g / LỊ 
18000g/ >10000) 300000g/ 
10phút Kệ Set KIẾN e4 TT Lớn hơn 
Dịch "Nhân Ty thể, lạp thể, h Tiểu đơn vị Các phần 
đồng nhất tiêu thể, các mảnh lưới ribosome, hoà tan của 
peroxisome. nội sinh chất polyribosome tê bào chất 


ngắn 
Hình 1.1. Sơ đồ siêu ly tâm phân tách các thành phần của tế bào 


9.8.2. Phương pháp sắc ký (chromatography) 


Sắc ký là phương pháp vật lý dùng để tách riêng các thành phần ra khỏi 
một hỗn hợp bằng cách phân bố chúng ra 2 pha: một pha có bề mặt rộng gọi là 
pha cố định và pha kia là một chất lỏng hoặc khí gọi là pha di động sẽ di 
chuyển đi qua pha cố định. Có nhiều phương pháp sắc ký: sắc ký trên giấy, sắc 
ký trên bản mỏng, sắc ký trên cột, sắc ký lỏng cao áp còn gọi là sắc ký lỏng hiệu 
năng cao (HPLC: High Performance Liquid Chromatography —- High Pressure 
Liquid Chromatography). 


3.3.3. Phương phúp điện di 

Tạo một điện trường đối với một dung dịch chứa phân tử protein, nó sẽ di 
chuyển với tốc độ theo điện tích, kích thước và hình dạng phân tử đó. 
3.3.4. Dánh dấu phân tử bằng đơn oị phóng xạ uà kháng thể 

Đây là 2 phương pháp giúp phát hiện các chất đặc hiệu trong một hỗn hợp 
với độ nhạy cao, trong những điều kiện tối ưu có thể phát hiện ít hơn 1.000 
phân tử trong mẫu. Chất đồng vị phóng xạ thường dùng là P°, S°", C!, H°, Ca!” 


12 


và Ï'”, Các nguyên tố phóng xạ được đưa vào các hợp chất thích hợp rồi đưa các 
hợp chất đó vào tế bào. Như §'5, €1 đưa vào acid amin để theo đối sự tống hợp 
protein, HỶ được đưa vào thymidin hoặc uracil để theo dõi sự tổng hợp ADN và 
ARN. Chất đồng vị phóng xạ đem tiêm vào cơ thể sống, hay cho vào môi trường 
nuôi cấy tế bào, chất này sẽ xâm nhập vào tế bào và nằm ở vị trí thích hợp theo 
sự chuyển hoá của nó. Sau đó lấy mô hoặc tế bào ra, định hình, cắt mảnh, đặt 
lên phiến kính và có thể nhuộm. Bọc tiêu bản bằng nhũ tương ảnh trong một 
thời gian, chất phóng xạ trong tế bào sẽ phát ra các điện tử, các điện tử này sẽ 
tác động lên bạc brornid của phim ảnh. Sau đó đem rửa như đối với phim ảnh 
thường. Khi quan sát dưới kính hiển vì sẽ nhìn thấy cả hình tiêu bản nhuộm và 
ảnh của bộ phận tế bào có chất phóng xạ, đó là chỗ những vết đen tập trung 
trên nhũ tương ảnh, 

Phần ứng đặc hiệu kháng nguyên — kháng thể cũng được dùng để phát hiện 
các chất đặc hiệu trong tế bào. 

Các kỹ thuật hiện đại như tạo kháng thể đơn đòng hay kỹ thuật đi truyền 
cũng được sử dụng để nghiên cứu tế bào, 


3. HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC TẾ BÀO 


Hình dạng và kích thước của tế bào thực vật thay đổi tùy thuộc vào vị trí và 
nhiệm vụ của nó ở trong mô của cơ thể. 


3.1. Kích thước 


Kích thước của tế bào thực vật thường nhỏ, biến thiên từ 10-100 um; tế bào 
mô phân sinh thực vật bậc cao có kích thước trung bình là 10-30 nm. Tuy 
nhiên, một số tế bào có kích thước rất lớn, như sợi gai dài tới 20 em. 


3.2. Hình dạng 


Những tế bào thực vật trưởng thành khác với tế bào động vật ở chỗ hình dạng 
của nó hầu như không thay đổi do vách tế bào thực vật cứng rắn. Hình đạng của tế 
bào thực vật rất khác nhau, tùy thuộc từng loài và từng mô thực vật mà có thể có 
đạng hình cầu, hình hộp dài, hình thoi, hình sao, hình khối nhiều mặt... 


4. CẤU TẠO CỦA TẾ BÀO THỰC VẬT 


Hầu hất tế bào thực vật (trừ tỉnh trùng và tế bào nội nhũ) có vách ít nhiều 
rắn chắc và đàn hổi bao quanh màng sinh chất. Màng sinh chất là màng bao 
chất nguyên sinh, nằm sát vách tế bào thực vật ở trạng thái trương nước. Chất 
nguyên sinh gồm cöất tế bào bao quanh nhân và các bào quan như /gp £hể, ty 
thể, bộ máy Golgi, ribosome, peroxtsome, lưới nội sinh chất. Ngoài ra, trong chất 
nguyên sinh còn có những chất không có tính chất sống như &hông bào, các tính 
thể muối, các giọt dầu, hạt tỉnh bội... (Hình 1.2 và Bằng 1,1), 


13 


Ribosome' 


Lục lạp 


Màng không bảoø 
Ty thể 
Phiên giữa 






-_ Bội lạp 


Vách sơ cấp Cầu sinh chất 


Màng sinh 


chất Lục lạp 


ió ` Lưới nội sinh chát trơn 
tôn: lị 
9 Dielyosome. 1 ưới nội sinh chất nhám 


Hình 1.2. Cấu trúc của tế bào thực vật (hình vẽ dựa trên quan sát ở kính hiển vi điện tử) 


__ Bảng 1.1. Các thành phần của một tế bào thực vật 
\. Vách tế bào 
A. Vách sơ cấp (khoảng 1⁄4 cellulose): dày khoảng 1-3 ¡m. 





B. Vách thứ cấp (khoảng 1⁄2 cellulose + 1⁄4 lignin): dày 4 um hoặc hơn. 
€. Phiến giữa (hầu như chỉ có pectin). 
D. Cầu sinh chất: đường kính 30~100 nm. 
E. Lỗ đơn và lễ viền. 
1. Thể nguyên sinh (Protopiast: gồm nội dung của tế bào trừ vách): đường kinh 10—100 kim. 
A. Chất tế bào (chất tế bào + nhân = chất nguyên sinh). 
1. Màng sinh chất: dày 0,01 um. 
2. Hệ thống màng nội chất. 
a. Mạng lưới nội chất. 
b. Bộ máy Golgi (bao gồm các dictyosome). 
c. Màng nhân. 
d. Màng không bào. 
ø. Ví thể. 
3. Bộ xương tế bào. 
a. Vi ống. 
b. Vì sợi. 
c. Các vật liệu protein khác. 
4. Ribosome. 
5. Ty thể. 
6. Lạp thể. 
a. Tiền lạp. 


14 


b. Vô sắc lạp; bột lạp; đạm lạp; đầu lạp. 
c. Lục lạp. 
d. Sắc lạp. 
7, Dịch chất tế bào (chất địch chứa các thành phần vừa nêu ở trên). 
8. Nhân: đường kính 5_15 um hoặc hơn. 
©. Không bào. 
D. Các chất hậu sinh. 
1. Tỉnh thể (như calci oxalat). 
2. Tanin. 
3. Chất béo và dầu. 
4. Tinh bột. 
5. Protein 
E. Roi và lông: dày 0,2 um, dài 2~150 um, 





4.1. Vách tế bào 


Vách tế bào thực vật là lớp vỏ cứng bao hoàn toàn màng sinh chất của tế 
bào, ngăn cách các tế bào với nhau hoặc ngăn cách tế bào với môi trường ngoài. 
Vách này tạo cho tế bào thực vật một hình dạng nhất định và tính vững chắc. 
Có thể coi vách như bộ xương của tế bào thực vật, đặc biệt ở tế bào có vách thứ 
cấp. Ngoài ra, vách tế bào còn là ranh giới ngoài cùng bảo vệ tế bào chống chịu 
với các tác động bên ngoài. 

4.1.1. Cấu tạo 


Mỗi tế bào đều có vách riêng. Vách tế bào không có tính chất của màng bán 
thấm. Trên vách tế bào có nhiều lễ (đường kính khoảng 3,5-5,3 nm) để nước, 
không khí và các chất hòa tan trong nước có thể qua lại dễ dàng từ tế bào này 
sang tế bào khác. Chiều dày của vách tế bào thay đổi tùy tuổi và loại tế bào. 
Những tế bào non thường có vách mỏng hơn tế bào đã phát triển hoàn thiện, 
nhưng ở một số tế bào vách không dày thêm nhiều sau khi tế bào ngừng phát 
triển. Vách tế bào có cấu trúc phức tạp gồm có phiến giữa, uách sơ cấp và uách, 
thứ cấp (Hình 1.3) với các thành phần hoá họe khác nhau (Hình 1.4). 

Màng không bào. 








Chất tế bào _ 


Vách tế bào _ 


__. Màng sinh chất 





``ử'Vách tế bảo 


Hình 1.3. Cấu trúc của vách tế bào thực vật 









Pectin của phiến giữa 


Phiến giữa {[ï 
k [ Cellulose 


Pectin 
Hemicellulose 


Hình 1.4. Các thành phần cấu trúc của vách tế bào thực vật 


Khi phân bào, phiến giữa được hình thành để chia tế bào mẹ thành hai tế 
bào con. Đây là phiến chung gắn hai tế bào liền kể với nhau. Thành phần cơ 
bản của phiến giữa là chất pectin và có thể được kết hợp với calcium. Nếu phiến 
giữa bị phân hủy thì các tế bào sẽ tách rời nhau ra. Trong quá trình tăng 
trưởng của tế bào từ trạng thái phôi sinh đến trưởng thành, sự phân hủy của 
phiến giữa thường xảy ra ở góc tạo nên khoảng giưn bào (đạo). Sau khi hình 
thành phiến giữa, chất tế bào của mỗi tế bào con sẽ tạo uứch sơ cấp (primary 
wall) cho nó. Vách này dày khoảng 1-3 m cấu tạo gồm 9-25% cellulose, 
95-50% hemicellulose, 10-35% pectin (Hình 1.4) và khoảng 15% protein mà 
chúng giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng của tế bào (protein đó gọi là 
extensins) và trong sự nhận biết các phân tử từ bên ngoài (protein đó gọi là 
leetins). Những thay đổi về chiều dày và các chất hoá học xảy ra ở vách sơ cấp 
là có thể thuận nghịch. Vách sơ cấp có các lớp sợi cellulose xếp song song với 
nhau, lớp này với lớp khác chéo nhau một góc 60°-90°. Sự dày lên này không 
đồng đều, thường để lại nhiều chỗ dày, mỏng khác nhau. Các vùng mỏng gọi là 
lỗ sơ cấp, nơi đó có nhiều cầu sinh chất nối chất tế bào giữa các tế bào kế cận 
(Hình 1.5). Các tế bào mô mềm của thực vật chỉ có vách sơ cấp và phiến giữa. 

Sau khi ngừng tăng trưởng, tùy theo sự phân hoá, các tế bào có thể hình thành 
uách thứ cấp (secondary wall). Vách thứ cấp thường dày hơn vách sơ cấp, có thể 
dày 4 ưm hoặc hơn. Vách thứ cấp cũng do chất tế bào tạo ra nên nó nằm giữa vách 
sơ cấp và màng sinh chất (Hình 1.5). Thường ở mô gỗ, vách thứ eấp gồm khoảng 
41-45% cellulose, 30% hemicellulose và ở một số trường hợp có 23-28% mộc tố 
(lignin) nên vách cứng hơn. Sự đóng dày của mộc tố trước tiên là ở: phiến giữa, sau 
đó ở vách sơ cấp và cuối cùng là vách thứ cấp. Khi cấu tạo của vách thứ cấp thực 
hiện xong, tế bào chết đi để lại một ống cứng dài duy trì độ cứng cơ học và vận 
chuyển các chất lỏng trong thân cây. Vách thứ cấp của các quản bào và sợi thường 
được phân thành 3 lớp. Trên vách thứ cấp cũng có các lỗ — nơi vách sơ cấp không bị 
phủ bởi các lớp thứ cấp — để trao đổi các chất giữa các tế bào ở cạnh nhau. Nếu 
vách tế bào rất dày, các lỗ đó sẽ biến thành các ống nhỏ trao đổi (Hình 1.5). Xuyên 
qua các lỗ và ống trao đổi là cầu sinh chất nối liền chất tế bào của các tế bào cạnh 
nhau. Nhờ đó sự trao đổi của các tế bào cạnh nhau dễ dàng, tạo nên sự thống nhất 
về chức năng giữa các tế bào của cùng một mô. 


16 


Lớp trong của 
vách thứ cấp 









Lỗ thông Lỗ bít 


Lớp ngoài của 


Vách sơ cấp vách thứ cấp 


Lớp giữa của 
Phiến giữa kuệu 


Cầu sinh chất 





Các sợi cellulose 
trong một lớp 


Hình 1.5. Sơ đổ cấu trúc vách tế bào thực vật 


Ở các tế bào có vách thứ cấp, có 2 loại lỗ được nhận biết là lỗ đơn và lỗ viền 
(Hình 1.6). Lỗ viền thường có cấu trúc phức tạp và có thể thay đổi về cấu trúc 
nhiều hơn lỗ đơn, thường gặp chúng ở các thành phần mạch, quản bào và 
những sợi khác nhau, nhưng cũng có thể thấy ở một số sợi và các tế bào mô 
cứng ở ngoài gỗ. Lỗ viền có thể sắp xếp trong các vách mạch của cây hạt kín 
theo kiểu hình thang, đối, so le và lỗ rây. 


Phiến giữa 
Vách sơ cấp 
Vách thứ cấp 

Lỗ màng___— 

Viền 
^ 


Hình 1.6. Cấu trúc của lỗ đơn (A) và lỗ viền (B) 





4.1.2. Thành phần hoá học của oách tế bào 


Thành phần hoá học tham gia cấu trúc của vách tế bào là phức hợp 
polysaccharid dưới dạng các sợi dài chủ yếu là cellulose, hemieellulose và pectin, 
Các sợi cellulose được gắn với nhau nhờ chất nền của các carbohydrat khác. 

Cellulose: Cellulose tạo một khung cứng xung quanh tế bào. Chất cellulose 
là một polysaccharid do nối 1,4-B—glucosid, công thức (C,H;¿O;)„ giống như tinh 
bột nhưng trị số n lớn hơn vào khoảng 3.000 tới 30.000 và số lượng các gốc 
đường glueose không phải như nhau trong các cây khác nhau. Vì vậy mà tính 
chất cellulose ở các loài thường khác nhau. Các phân tử cellulose dài không 
phân nhánh kết hợp thành các sợi nhỏ nhất gọi là micelle. Cả phân tử cellulose 


bữ 0 


và micelle đều là những cấu trúc dạng sợi. Các micelle tạo ra một bó hình trụ 
dài gọi là vi sợi chứa khoảng 3.000 phân tử cellulose trong một mặt phẳng cắt 
ngang. Các vi sợi cellulose tập hợp thành sợi to. Các sợi to sắp xếp thành lớp 
trong cấu trúc của vách tế bào thực vật (Hình 1.7). Cellulose có tính bền vững 
cơ học cao, chịu được nhiệt độ cao, tới 200°C mà không bị phân hủy. Vi sợi 
cellulose được tổng hợp trên mặt ngoài của màng sinh chất. Enzym trùng hợp 
là cellulose-synthase, di chuyển trong mặt phẳng của màng sinh chất khi 
cellulose được hình thành theo hướng xác định bởi bộ xương vi ống. 

Hemicellulose: là một nhóm không đồng nhất của polysaccharid hình 
thành dạng nhánh, có thể hòa tan được phần nào. Hemicellulose chiếm ưu thế ở 
nhiều vách sơ cấp là xyloglucan. Một sế hemicellulose kháe có ở vách sơ cấp là 
arabinoxylan, gluecomannan và galactomannan. Độ bển cơ học của vách tế bào 
phụ thuộc vào sự dính chéo của vi sợi bởi chuỗi hemicellulose. 


(Ù Ví sợi Micelle @) 


© 
0H 





(2) 4) 





Phân tử 
cellulose' 





Hình 1.7. Giải thích cấu trúc vách tế bào thực vật 
1: Hai gốc glucose liên kết 1,4-— glucosid, 2: Cấu tạo của micelle. Các gốc glucose tạo ra các khoảng 
3 chiều đều đặn, 3: Sợi to bao gồm một số vi sợi của cellulose. Vì sợi gồm nhiều chuỗi cellulose 
song song tạo thành sợi nhỏ nhất gọi là micelle, 4: Một phần của vách thứ cấp ba lớp, 
các sợi to bao gầm một số vị sợi của cellulose. 

Peetin: là một polysacchrid phức tạp, trong đó có nối 1,4-œ-aeid galacturonic. 
Các hợp chất peetin là các chất keo vô h hình, mềm dẻo và có tính ưa nước 
cao. Đặc tính ưa nước giúp duy trì trạng thái ngậm nước sao ở các vách còn non, 
Pectin tham gia cấu trúc của phiến giữa và kết hợp với cellulose ở các lớp vách 
khác nhất là vách sơ cấp. Các chất pectin có môi quan hệ gần gũi với hemicellulose, 
nhưng có tính hòa tan khác nhau. Chúng tổn tại ở ba dạng protopectin, pectin 





18 


và acid pectic và thuộc các poÌyuronic, nghĩa là các chất trùng hợp có thành 
phần chủ yếu là acid uronie. Khi tỉnh khiết, pectin kết hợp với nước và hình thành 
gel trong sự hiện diện của ion Ca?* và borat. Vì thế pectin được sử dụng trong 
nhiều quy trình thực phẩm. 

Không giống cellulose, pectin và hemicellulose được tổng hợp trong bộ máy 
Golgi và vận chuyển tới bể mặt tế bào để tham gia cấu trúc vách tế bào. 

Hơn 15% của vách tế bào được cấu tạo bởi extensin, một glyeoprotein có 
chứa nhiều hydroxyprolin và serin. Số lượng carbohydrat khoảng 65% của extensin 
theo khối lượng. 

Ngoài chất trên, vách tế bào có thể thay đổi tính chất vật lý và thành phần 
hoá học để đáp ứng với những chức năng chuyên biệt. Sự biến đổi này làm tăng 
độ cứng rắn, đẻo đai và bền vững của vách tế bào. 


4.1.3. Sự biển đổi của uách tế bào thực uật 
4.1.3.1. Sự hoá nhầy 


Đôi khi mặt trong vách tế bào còn phủ thêm lớp chất nhây. Khi hút nước 
chất nhầy này phông lên và trỏ nên nhớt, gặp ở hạt é, hạt của cây Trái nổ. Các 
chất pectin của phiến giữa có khả năng hút rất nhiều nước. Sự biến đổi này đưa 
đến sự tách các tế bào với nhau một phần hay hoàn toàn như sự thành lập các 
đạo của mô mềm hoặc các khuyết. Đôi khi có sự tăng tiết chất pectin, các chất 
này hoá nhầy và đọng lại trong các khoảng gian bào, đó là sự tạo chất nhầy. 

Nếu sự tăng tiết các chất peetin nhiều hơn nữa và sau đó có sự tiêu hủy của 
một số tế bào, ta có sự tạo gôm. Giữa gôm và chất nhầy không có sự phân biệt 
rõ ràng về mặt hoá học. Đây là những chất phức tạp trương nở trong nước và 
tùy trường hợp có thể tan hoàn toàn hay một phần trong nước (chúng bị kết tủa 
bởi cồn mạnh). 
4.1.3.2. Sự hoá hhoáng 


Vách tế bào có thể tẩm thêm những chất vô cơ như: SiO,, CaCO,. Sự biến 
đổi này thực hiện ở biểu bì của các bộ phận. Ví dụ: thân cây Mộc tặc, lã Lúa bị 
tẩm SiO,; CaCO; tích tụ dưới đạng bào thạch gặp ở họ Bí (Cucurbitaceae), họ 
Vòi voi (Boraginaceae). 
4.1.3.3. Sự hoá bần 


Tà sự tẩm chất bần (suberin) vào vách tế bào. Suberin là một chất giàu acid 
béo và hoàn toàn không thấm nước và khí, nước không qua được vách nên tế 
bào chết nhưng vách vẫn tổn tại tạo một mô che chở gọi là bần (sube). Suberin 
đóng trên vách tế bào thành những lớp kế tiếp tạo vách thứ cấp. Kính điện tử 
cho thấy sự tẩm bần ở trên vách tế bào khác hơn sự tẩm gỗ vì sau khi sự tăng 
trưởng chấm dứt, suberin chỉ phủ lên vách sơ cấp chứ không khảm vào nghĩa là 
nó không đóng ở bên trong một cột vách đã hình thành. Trong lúc suberin phủ 


18 


lên vách sơ cấp, các sợi liên bào vẫn còn hoạt động, về sau chúng bị bít lại bởi 
những chất lạ không phải là suberin. Ở tế bào nội bì, suberin chỉ tạo một khung 
không hoàn toàn đi vòng quanh vách bên của tế bào gọi là khung Caspary. 
4.1.3.4. Sự hoá cufin 

Vách ngoài của những tế bào biểu bì phủ thêm một lớp che chỗ gọi là tầng 
cutin (bản chất lipid). Lớp cutin không thấm nước và khí, nó bị gián đoạn ở lỗ 
khí. Tính đàn hồi của cutin kém cellu]ose cho nên tầng cutin đễ bong ra khỏi 
vách cellulose, Cây ở khí hậu khô và nóng có lớp cutin dày để giảm bớt sự thoát 
hơi nước. Chất cutin nhuộm xanh vàng bởi phẩm lục iod. Nó không tan trong 
nước, trong thuốc thử Schweitzer. 


4.1.3.5. Sự hoá sáp 

Mặt ngoài vách tế bào biểu bì, ngoài lớp cutin có thể phủ thêm một lớp sáp. 
Ví dụ: ở quả Bí, thân cây Mía, lá Bắp cải. 
4.1.3.6. Sự hoá gỗ 


Là sự tẩm chất gỗ (lignin) vào vách của mạch gỗ, của tế bào nâng đỡ như: 
sợi, mô cứng, hay mô mềm lúc già. Gỗ là những chất rất giàu carbon nhưng 
nghèo oxy hơn cellulose. Gỗ cứng, giòn, ít thấm nước, kém đàn hổi hơn 
cellulose, cho nên dễ bị gãy khi uốn cong. Gỗ được tạo ở chất tế bào, sẽ khảm 
vào sườn cellulose của vách sơ cấp và thứ cấp. Sự tẩm gỗ muộn và chỉ thực hiện 
khi tế bào đã hết tăng trưởng. Gỗ tẩm hoàn toàn khoảng giữa các vi sợi của 
vách sơ cấp và thứ cấp, có thể xâm nhập luôn ra ngoài phiến giữa, khi đó tế bào 
không còn thay đổi hình đạng được. Trong trường hợp các mạch ngăn còn non, 
chưa hết tăng trưởng sự tẩm gỗ chỉ thực hiện từ từ, bán phần. Gỗ nhuộm xanh 
bởi xanh iod. Muốn tách gỗ và cellulose riêng, phải dùng aeid đậm đặc hay chất 
kiểm. Acid vô cơ đậm đặc làm tan cellulose để lại gỗ, chất kiểm hay phenol làm 
tan gỗ để lại cellulose. 


4.2. Chất tế bào 


Chất tế bào là phần bao quanh nhân và các bào quan. Kính biển vi điện tủ 
cho thấy chất tế bào được giới hạn với vách bởi màng sinh chất, bên trong phân 
hoá thành hệ thống nội màng gồm mạng lưới nội chất, màng nhân, màng không 
bào, màng của các bào quan. 


4.2.1. Màng sinh chất 


Tất cả các loại tế bào đều được bao bọc bởi mờng sinh chất (pÌlasma 
membrane). Màng này kiểm soát dòng chất ra và vào tế bào. Trong tế bào, 
ngoài màng sinh chất còn có các màng của các bào quan, chúng có cấu trúc cơ 
bản tương tự nhau gồm hpid, protein và một lượng nhỏ carboehydrat (Hình 1.8). 


20 


Màng sinh chết 








Màng nhân 


Lưới nội chất Bộ máy Golgi 


Hình 1.8. Sơ đổ hệ thống màng trong tế bào. 


DỊCH NGOẠI BÀO F¬ 


Polysaccharid 






Phospholipid 


Sterol 


Prolein xuyên màng 






CHẤT TẾ BÀO Protoin bể mặt 


Hình 1.9. Cấu trúc của màng sinh chất (dưới kính hiển vi điện tử) 


Tỷ lệ tương đối của lipid và protein, cũng như thành phần của chúng thay 
đổi từ màng này đến màng khác. Lipid cấu trúc màng chủ yếu là phospholipid, 
chúng xếp thành lớp kép với đầu ưa nước quay ra phía bể mặt trong và bể mặt 
ngoài tế bào để tiếp xúc với nước, đầu ky nước quay vào nhau, trên màng đôi 
lipid e6 các phân tử protein chiếm khoảng 50% khối lượng màng. Trên màng 
còn có một lượng nhỏ carbohydrat dưới đạng các chuỗi polysaccharid gắn với 
lipid hoặc protein nằm ở mặt ngoài của màng sinh chất (Hình 1.9). 


4.2.9. Dịch chất tế bào 


Dịch chất tế bào còn gọi là thể trong suốt (cytosoÐ là phần chất tế bào 
không kể các bào quan, nó là mệt khối chất quánh, nhớt, có tính đàn hồi, trong 
suốt, không màu, trông giống như lòng trắng trứng. Dịch chất tế bào không tan 
trong nước, khi gặp nhiệt độ 50-60°C chúng mất khả năng sống. Dịch chất tế 
bào có cấu trúc hệ keo, trong đó các đại phân tử tụ hợp lại dưới dạng những hạt 
nhỏ gọi là “mixen”. Các mixen này có điện tích cùng dấu nên đẩy nhau tạo ra 
chuyển động Brown, là một chuyển động hỗn loạn. 


21 


Dịch chất tế bào chiếm gần một nửa khối lượng của tế bào, thành phần hoá 
học gồm nước (khoảng 8ð% trọng lượng tươi), protein (gồm các protein cấu tạo 
bộ xương tế bào và các enzym), lipid và glueid, ngoài ra còn có ribosome, các 
loại ARN, acid amin, nueleosid, nucleotid và các ion. Dịch chất tế bào là nơi 
thực hiện các phản ứng trao đổi chất, tổng hợp các đại phân tử sinh học, điều 
hòa các chất của tế bào, nơi dự trữ các chất như glueid, lipid, protid. Sự biến đổi 
trạng thái vật lý của thể trong suốt có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào. 


4.9.8. Mạng lưới nội chất 


Trong dịch chất tế bào, dưới kính hiển vi điện tử cho thấy một hệ thống ống và 
túi rất nhỏ, chứa một chất ít chiết quang hơn dịch chất tế bào, đó là lưới nội chất 

Lưới nội chất là một hệ thống gồm 
các túi dẹt và ống rất nhỏ, phân nhánh lí 
và thông với nhau từ màng nhân và 
các bào quan đến màng sinh chất để Ribosome 
thông với khoảng gian bào. Màng của 
lưới nội chất là một màng đơn có cấu 
tạo giống màng sinh chất. Lưới nội 
chất được chia thành hai loại: mạng ẹ 
lưới nhám và mạng lưới trơn liên kết Ẳ 
qua lại với nhau (Hình 1.10). Hiện nay, ` 
cho thấy từ dạng này có thể chuyển đổi — Lướinội chất trơn 
thành dạng khác trong vài phút. 









Màng nhân 


chất nhám 


Hình 1.10. Cấu tạo của mạng lưới nội chất 


Etulaiitslo °.- (mồ) - Lưới nội chất nhám 
túi của hệ lưới (lưới nội chất có hạt): Trên bề 
mặt của màng tiếp xúc với 
Túi chứa protein chất tế bào bám đẩy các hạt 
ribosome. Lưới nội chất nhám 
cũng có phần không hạt gọi là 
đoạn chuyển tiếp. Chức năng 
của lưới này là tổng hợp các 
protein được bao trong túi 
(Hình 1.11), chúng sẽ tham 
gia cấu trúc của một số bào 







Ribosome. 


Glycoprotein 


Lưới nội chất nhám 


Hình 1.11. Sơ đổ sự tổng hợp protein được bao. QUảU kin THẦU tử SP hoặc 
trong túi bởi lưới nội chất nhám được tiết ra khỏi tế bào. 


— Lưới nội chất trơn: Không có hạt ribosome bám vào, nó thường thông 
với lưới có hạt, gồm một hệ thống ống chia nhánh với nhiều kích thước khác 
nhau. Lưới nội chất trơn không thông với khoảng quanh nhân nhưng liên kết 
mật thiết với bộ máy Golgi. Chức năng của lưới trơn là vận chuyển hoặc tiết 


22 


lipid hay đường. Sự vận chuyển giữa các tế bào được thực hiện thông qua cầu 
sinh chất. Màng của lưới nội chất trơn tổng hợp phần lớn các lipid, chủ yếu là 
phospholipid và sterol, góp phần quan trọng vào sự hình thành của tất cả các 
màng bên trong tế bào, 


4.2.4. Bộ máy Golgi 


Dưới kính hiển vi điện tử cho thấy cấu trúc gồm nhiều túi đẹt nhỏ, hình dĩa, 
giới hạn bởi một màng xếp như chồng đĩa và nhiều túi cầu nhỏ (đường kính 
khoảng 50 nm) có màng bao nằm rải rác xung quanh. Ở thực vật, một chồng dĩa 
thường gồm từ 4-6 túi đẹt nhỏ có đường kính gần lụm được gọi là đie(yosome 
hay £hể Golgi và một tới nhiều dietyosome trong một tế bào được gọi là bộ máy 


©¿s. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy các túi dẹt ở mặt eis của dietyosome được 
hình thành bởi lưới nội chất từ đoạn chuyển tiếp không hạt, tạo thành túi cầu 
rổi nhập lại thành túi đẹt. Còn các túi dẹt ở mặt trans phía lõm thì tạo nên các 
túi cầu Golgi chứa chất tiết. Phía lỗi là phía hình thành mới, phía lõm là phía 
phụ trách tiết (Hình 1.19), Thể Golgi rất đổi dào ở hầu hết các tế bào tiết. 

Các túi dẹt của bộ máy Golgi làm nhiệm vụ biến đổi, chọn lọc và gói các đại 
phân tử sinh học mà sau đó được tiết ra ngoài hay được vận chuyển đến các bào 
quan khác. Bộ máy Golgi tham gia vào sự hình thành màng sinh chất bằng cách 
hòa nhập các túi khi các túi này mang chất tiết đưa ra khỏi màng. Một chức 
năng khác của bộ máy Golgi là tổng hợp bolysaccharid phức tạp (hemieellulose 
và pectin) và một protein vách là extensin để đưa tới vị trí của sự hình thành 
vách ở tế bào đang phân chia và tăng trưởng. Nhờ các túi tiết của bộ máy Golgi 
thực hiện sự polymer cho màng sinh chất, nơi đó các túi hòa lẫn với màng sinh 
chất và làm trống nội dung của nó để thành vùng vách tế bào. 

Mặt cis Túi cầu từ lưới 
nội chất 
¬S €5 





Túi dẹt 


Mặt trans ⁄ < Ệ Ý_ Tứi cầu Golgi 


Hình 1.12. Cấu tạo bộ máy Golgi 


4.2.5. libosome 


Ribosome có kích thước khoảng 150 Ả, gồm một tiểu đơn vị lớn và một tiểu 
đơn vị nhỏ, có dạng hình cầu, chúng được tổng hợp từ hạch nhân và Xuyên qua 
lỗ nhân để ra chất tế bào. Ở đó hai tiểu đơn vị này có thể tổn tại tự do hoặc kết 


23 


hợp với nhau như hình số 8 để trở thành một đơn vị chức năng hoặc kết hợp 
thành dạng chuỗi nhỏ (ð—10 ribosome) gọi là polyribosome khi tổng hợp protein 
(Hình 1.13). Một số ribosome tự do trong chất tế bào, một số khác gắn chặt với 
lưới nội chất và màng ngoài của nhân (Hình 1.10). Các đơn vị của ribosome tách 
đôi ra sau những đợt tổng hợp protein trên cơ thể sống. 

Thành phần hoá học chính của 
ribosome gồm nước 50%, ribonucleoprotein 
50%, trong đó rARN khoảng 63%, protein 
khoảng 37%. 

Ribosome là nơi diễn ra quá trình 
giải mã để tạo protein. Ribosome tự do 
trong chất tế bào sản xuất ra protein 
hòa tan, ribosome trên lưới nội chất 
sản xuất ra protein đóng gói. 
Ribosome ở ty thể và lục lạp có kích 
thước nhỏ hơn, chúng tổng hợp một số 
protein cho hai bào quan này; còn các 
protein khác được tổng hợp ở ribosome của chất tế bào và được chuyển vào trong 
hai bào quan này. 





Hình 1.13. Cấu tạo của ribosome 


4.3.6. Ty thể 


Ty thể có trong tất cả các tế bào Eukaryot, ở vi khuẩn không có bào quan 
này. Hình dạng ty thể thay đổi: hình cầu, hình que hoặc hình sợi, đường kính 
0,5—1 am, chiều dài 1-4 im. Mỗi tế bào có hàng trăm đến hàng ngàn ty thể 
nằm rải rác trong chất tế bào hoặc có thể tập trung ở nơi chuyển hoá cao cần 
nhiều năng lượng. 

Dưới kính hiển vi điện tử cho thấy ty thể có hai màng: màng ngoài và màng 
trong, mỗi lớp dày khoảng dày 60-70 Ä; giữa hai màng là một khoảng sáng dày 
60-80 Ả; bên trong ty thể là chất nền (matrix) (Hình 1.14). Mèng ngoài nhẫn, 
có chứa nhiều protein vận chuyển, tạo các kênh quan trọng xuyên qua lớp lipid 
kép nên màng ngoài cho nhiều chất thấm qua kể cả các phân tử protein nhỏ 
hơn hay bằng 10.000 dalton. Các chất này đi vào khoảng giữa hai màng nhưng 
hầu hết không qua được màng trong vì màng trong có tính chọn lọc cao hơn. 
Màng trong tạo nhiều nếp nhăn gọi là mào (erista), ăn sâu vào khoang của Ly 
thể, Các mào thường xếp song song với nhau và vuông góc với màng ngoài, 
chúng có hình dạng khác nhau tùy từng loại tế bào. Các mào làm tăng tổng 
diện tích màng trong rất nhiều. Trên bề mặt của các mào và màng trong bám 
đầy các thể hình chùy gọi là oxysome. Các oxysome có chứa men, nó là đơn vị 
chuyên chở hydrogen tới oxygen để tạo nước trong sự hô hấp. Màng trong của ty 
thể có khoảng 75% protein với ba chức năng: 

~ Thực hiện các phản ứng oxy hoá trong chuỗi hô hấp. 


24 


~ Một phức hợp enzym ATP synthetase tạo ra ATP trong matrlx. 


~ Các protein vận chuyển đặc biệt điều hòa sự đi qua của các chất ra ngoài 
hoặc vào chất nền. 





Khoảng giữa 





Hình 1.14. Cấu tạo của ty thể 


Khoảng giữa hai màng chứa nhiều enzym sử dụng ATP do chất nền cung 
cấp đế phospho hoá eác nưeleotid khác. Chất nền chứa ADN hình vòng, 
tibosome và hàng trăm loại men gồm các men dàng để oxy hoá pyruvat và acid 
bóo, các men của chu trình Krebs, các men để tái bản ADN, để tổng hợp ARN, 
tổng hợp protein. 

Ty thể là trung tâm hô hấp và là kho chứa năng lượng cho tế bào, 90% 
ATP của tế bào được tổng hợp ở ty thể. Ty thể còn là nơi tổng hợp một số chất 
như: enzym, aeid béo, protein và là nơi tích tụ một số chất như chất độc, 
thuốc, chất màu. 


4.2.7. Lạp thể 

Lạp thể là hệ thống các lạp, chỉ có ở tế bào thực vật. Chúng có vai trò quan 
trọng đối với các quá trình dinh đưỡng của tế bào. 

Bốn loại lạp thể có thể gặp ở thực vật bậc cao: 

— Tiền lạp: lạp đơn giản nhất và ít phân hoá, gặp chủ yếu ở thực vật bậc 
cao. Nó có dạng hình cầu, khoảng 1 ưa đường kính, được bao bởi màng đôi, bên 
trong là stroma. Trong stroma có sự hiện diện của phiến và tứi với hình dạng 
thay đổi và vài túi lipid hình cầu, dạng nhân, ribosome. Tiền lạp chỉ gặp trong 
những tế bào chưa phân hoá như hợp tử, tế bào mô phân sinh. Số lượng của 
tiển lạp trong một tế bào thay đổi, ở ngọn thân là 7-20, ở ngọn rễ là 40. 

~ Lục lạp màu xanh lục, phát triển ở các bộ phận trên mặt đất của thực vật 
bậc cao và rong. 

~ Sắc lạp màu khác màu xanh lục, chứa sắc tố carotenoid, đặc sắc của hoa 
và quá. 


~ Vô sắc lạp không có màu. Trong vô sắc lạp có bột lạp tạo tỉnh bột, gặp chủ 


35 


yếu trong các bộ phận dưới đất của thực vật bậc cao hoặc có thể có đạm lạp hay 
đầu lạp. Ẳ 

Các lạp thể được hình thành từ tiền lạp, có sự biến đổi giữa các lạp thể với 
nhau phụ thuộc vào trạng thái sinh lý của tế bào và điều kiện ánh sáng. Ví dụ 
khi lục lạp thoái hoá, diệp lục tế mất dần nhường chỗ cho các sắc tố caroten 
mầu cam. 

Các tế bào mô phân sinh chứa tiền lạp, tiền lạp không có diệp lục tố và 
không đầy đủ các enzym cần thiết để thực hiện quang hợp. Dưới ánh sáng, tiền 
lạp sẽ phát triển thành lục lạp: các enzym được hình thành bên trong tiền lạp 
hoặc được đưa vào từ chất tế bào, các sắc tố hấp thu ánh sáng sẽ được tạo ra và 
các màng phát triển nhanh chóng làm gia tăng phiến thylakoid và chồng grana. 





Khi hạt nảy mầm, lục lạp phát triển chỉ khi thân non được phơi bày với ánh 
sáng. Nếu hạt nảy mầm trong tối, tiển lạp phân hoá thành bạch lạp. Bạch lạp 
chứa tiền sắc tố màu vàng xanh, đó là tiền điệp lục tố. 

Sau vài phút đưa ra ánh sáng, tiển lạp trải qua quá trình phân hoá, biến 
đổi thể tiền phiến thành thylakoids và phiến stroma và tiển diệp lục tố thành 
điệp lục tố. Sự duy trì cấu trúc của lục lạp phụ thuộc vào sự hiện diện của ánh 


sáng, bởi vì lục lạp trưởng thành có thể biến đổi ngược thành bạch lạp khi để 
trong tối (Hình 1.15). 


Tiền lạp 


Lục tạp 
(quang hợp) 





Sắc lạp 
(sắc tố) 


Hình 1.15. Sự biến đổi của các lạp thể 


4.2.7.1, Lục lạp (Chloroplasts) 

Lục lạp hay điệp lạp là những lạp thể màu xanh lục, chứa các sắc tố cần 
thiết cho sự quang hợp. Lục lạp chỉ có ở những cơ quan ở ngoài ánh sáng của 
thực vật. Hình dạng của lục lạp rất biến thiên. Ở thực vật bậc cao, lục lạp là 
những hạt hình cầu, hình đĩa, hình bầu dục, hình thấu kính, hình thoi, đường 
kính 4-10 m. Số lượng lục lạp trong một tế bào thay đổi theo từng loài, tuổi 
cây, mô, điều kiện môi trường và kích thước của tế bào. Ở các loại Tảo, lục lạp 
trong mỗi tế bào có thể rất ít (1—2) chúng có hình dạng phức tạp và được gọi là 
thể sắc (chromatophore), có hình sợi xoắn ốc ở Tảo loa (Spirogyra), hình sao ở 
Tảo sao (Zygnema), hình mạng lưới ở Tảo đốt (Oedogonium). 


26 


Lục lạp được bao bởi một màng đôi giống như ty thể, giữa hai màng là một 
khoảng giữa hẹp. Màng ngoài cho các chất thấm qua dễ dàng. Màng trong rất ít 
thấm, không xếp lại thành mào và không chứa chuỗi điện tử như màng trong 
của ty thể nhưng trong đó chứa nhiều protein vận chuyển đặc biệt. Màng trong 
bao một vùng không xanh lục gọi là chất nền hay stroma (Hình 1.16). Stroma 
chứa các enzym, các ribosome, ARN và ADN hình vòng, ngoài ra còn có các hạt 
tỉnh bột, các giọt lipid do lục lạp tổng hợp nên và tích tụ lại, các vitamin D, E, 
K, các muối K', Na', Ca°', |: SUẾSi các RI 

Lục lạp có một hệ thống màng thứ ba tách biệt gọi là thylakoid là một tập 
hợp các túi hình dĩa. Các thylakoid có xu hướng xếp chồng lên nhau hình thành 
một granum. Các khoang của các thylakoid nối thông với nhau (Hình 1.16). 
Màng thylakoid không cho các ion thấm qua. Trên màng thylakoid có điệp lục 
tố nên ta thấy các hạt grana có màu lục, ngoài ra còn các sắc tế khác như 
carotenoid (caroten, xanthophyl]) và phycobilin (phycoerythrin, phycocyanin và 
allophyeocyanin) giúp cho sự chuyên chở điện tử trong quang hợp và các enzym 
tạo ra ATP trong quang hợp. 


Hạt tinh bột 


Màng ngoài Khoảng giữa 2 màng 
Màng trong 





Stroma 


Granum 





Ngăn thylakoid 
Hình 1.16. Cấu tạo của lục lạp 
A: Hình chụp dưới hính hiển vi điện tử, B: Sơ đồ cấu trúc lục lạp 


Lục lạp có thể bị sự chuyển động vòng của chất tế bào lôi cuốn, song trong 
nhiều trường hợp chúng có một sự cử động riêng. Khi ánh sáng mù mờ thì 
lục lạp rải rác khắp tế bào để thu hút lượng ánh sáng nhiều nhất, khi ánh 
sáng mạnh quá thì chúng cử động và dần dân xếp thành hàng song song với 
ánh sáng. Sự cử động ấy là sự thích ứng để thu ánh sáng yếu và tránh ánh 
sáng mạnh. 

Tục lạp là nơi thu nhận năng lượng mặt trời để tổng hợp nên chất hữu cơ từ 
CO; và H,O, nhờ đó các thực vật có đời sống tự dưỡng. 
4.2.7.2. Sắc lạp (Chromoplast) 

Sắc lạp chứa các sắc tố khác hơn điệp lục tố tạo màu sắc cho hoa, quả, củ, 
lá. Màu cam của củ cà rốt là do sự hiện diện của caroten, lá rụng về mùa thu có 
mầu vàng là do điệp hoàng tố (xanthophyl]), lycopen xuất hiện trong các lục lạp 


27 


già và dân dân thay thế lục lạp nên làm cho quả Cà chua từ xanh trở nên đỏ, 
capsanthin có trong quả Ổi chín. 

Sắc lạp có hình dạng khác nhau: hình cầu, hình ống. hình phiến, hay hình khối. 

Sắc lạp có vai trò quyến rũ sâu bọ để thực hiện sự thụ phấn, sự phát tán 
của quả và hạt, 
4.3.7.3. Võ sắc lạp (Leucoplast) 

Đó là những lạp thể không màu, không có ribosome và phiến thylakoid. 
Chúng thường có hình cầu, hình bầu dục, hình thoi, hình que... là những thể 
nhỏ thường tập trung quanh nhân hoặc rải rác trong chất tế bào. Ta có thể 
quan sát vô sắc lạp ở biểu bì lá Lẻ bạn, cây Thài lài tía, lá Khoai lang. 

Vô sắc lạp tạo và tích tụ tình bột được gọi là bộ lẹp và thường có trong 
những bộ phận ở dưới đất của thực vật như rễ, rễ củ, thân rễ. Bột lạp có hình 
dạng và kích thước rất thay đổi. Hình dạng phụ thuộc vào số lượng và thể tích 
của hạt tỉnh bột tích tụ. Bột lạp cũng được bao bởi hai lớp màng, không có 
phiến thylakoid và tích chứa tỉnh bột trong chất nền dưới dạng những hạt to, 

Vô sắc lạp tích tụ protein dự trữ được gọi là đạm ạp gặp ở một số loài. 

# Hạt tỉnh bột 

Mỗi loại cây có một dạng hạt tỉnh bột riêng, đặc sắc cho loại cây đó. ích 
thước của các hạt tỉnh bột cũng không thay đổi trong cùng một loại cây, do đó 
có thế dựa vào hình dạng và kích thước hạt tỉnh bột để phân biệt hay kiểm 
nghiệm các bột dược liệu có chứa tỉnh bột. 

Dưới kính hiển vì quang học, mỗi hạt tỉnh bột cho thấy một điểm rốn bao 
quanh bởi những _Uòng đồng tâm sắng và tối xen kẽ do chất bột tạo ra (vùng 
ngậm nước màu sẫm, vùng khan nước màu nhạt). Điểm rốn thường tròn nhưng 
cũng có thể dài với những rãng nứt như ở tinh bột Đậu. Rốn có thể ở trung tâm 
hoặc ở một cực của hạt tỉnh bột. 





Bột lạp có thể chứa một hạt tỉnh bột gọi là bột lạp hạt đơn, nếu cho ra 
nhiều hạt tỉnh bột nhỏ dính vào nhau gọi là hạt bệt kép, trong hạt kép có thể 
thấy 3, 3, ð rốn (Hình 1.17). 


Tỉnh bột là những polysaccarid có công thức tổng quát (C„H;¿O;)„, khi phần 
ứng với iod cho màu tím đen. 


g9 @ 





Hinh 1.17. Hạt tinh bột 


4.2.8. Giyoxysome 


Glyoxysome là những bào quan rất nhỏ khoảng 1 wm đường kính, hiện điện 
trong hạt có dự trữ dầu, được bao bởi một màng, chứa các enzym giúp biến đổi 
acid béo dự trữ thành đường mà sau đó được chuyển đi khắp nơi của cây non để 
cùng cấp năng lượng cho sự tăng trưởng. 


4.3. Không bào 


Không bào là một hay những túi có hình dạng và kích thước biến thiên nằm 
trong chất tế bào. Rhông bào được bao quanh bởi một màng gọi là màng không 
bào (tonoplast), bên trong chứa đầy một chất lỏng gồm nước và các chất tan gọi là 
dịch không bào hay dịch tế bào, Sự tích tụ chất tan tạo áp suất thẩm thấu giúp 
sự hấp thu nước bởi không bào làm cho tế bào tăng rộng. Không bào giàu enzym 
thủy giải: protease, ribonuclease và glycosidase mà khi được giải phóng vào 
trong chất tế bào, tham gia vào sự suy thoái của tế bào trong quá trình lão hoá. 

Không bào dễ thấy bằng kính hiển vi quang học khi nó được nhuộm tự 
nhiên bởi các sắc tố của eây (ví dụ anthocyan của vài loại cánh hoa). Khi không 
bào không màu, ta có thể nhuộm chúng bằng những màu “nhuộm sống” như đỏ 
trung tính hay lam cresyl rất loãng 

Thành phần hoá học của dịch tế bào 

Thành phần hoá học của địch tế bào phức tạp và thay đổi tùy loài cây, gồm 
nước, các ion vô cơ, acid hữu cơ, đường, acid amin, enzym và các sản phẩm biến 
đưởng thứ cấp bao gồm các sắc tế. Chính thành phần này đã đóng góp cho 
ngành Dược những chất có tác dụng trị bệnh quan trọng. 

- Nước: Chiếm tỷ lệ khá lớn, có thể tới 90-95%, Nhưng ở hạt chín, nước chỉ 
có 5%, 

- Chất dự trữ 

*® Glueid: Gỗm các chất như: monosaccharid (glucose, fruetose), disaccharid 
(saccharose) và chủ yếu là tinh bột. Ngoài ra còn có inulin là một đồng phân 
của tỉnh bột, công thức tổng quát là (C¿H,;O,)„ inulin hòa tan hoàn toàn trong 
nước và là chất dự trữ chính của các cây họ Cúc (củ Thược được). Khi ngâm 
trong cồn cao độ, inulin kết tỉnh thành những tỉnh thể hình cầu có thể nhìn 
thấy dưới kính hiển vi. 

* Lipid: hiếm gặp vì lipid không tan trong nước trừ phospholipid và sterid. 

® Protid: luôn luôn có trong dịch tế bào dưới dạng protein hay acid amin 
hoặc ở dạng dự trữ như hạt alơron. 

- Chất cặn bã: có thể gặp các muối của acid vô cơ như: 

*Calci sulfat (CaSO,) ở dạng tan hay kết tỉnh, 

* Calei carbonat (CaCO,) kết tỉnh thành tỉnh thể xù xì trông như quả mít 
gọi là bào thạch (nang thạch) được treo vào vách của tế bào chứa nó bởi một 


29 


cuống bằng cellulose có phủ SiO;. Thường gặp bào thạch ở lá Đa, họ Ô rô 
(Acanthaceae), họ Gai (Urticaceae). 

+ Calci oxalat thường gặp dưới hai dạng: CaC,O,.3H;O kết tỉnh thành hình 
khối chóp đáy vuông, hay lăng trụ hoặc hình cầu gai thường gặp ở cây lớp Ngọc 
lan; CaC,O,.H,O kết tỉnh thành hình kim dài, thường gặp ở cây lớp Hành. Calci 
oxalat có thể tạo thành những hạt nhỏ gọi là cát oxalat (như ở Thunbergia, 
Đaturad). 

Hình dạng và kích thước của các tỉnh thể này thường được dùng để phân 
biệt các loại dược liệu và cây thuốc. 

- Sắc tố: Nhiều không bào chứa sắc tố anthocyan và flavon gặp ở cánh hoa, 
lá và vỏ quả. Các màu sắc của anthocyan thay đổi tùy theo pH của dịch tế bào: 
màu đỏ khi pH acid, xanh khi pH kiểm, tím khi pH trung tính. Màu vàng 
thường là màu của sắc tế thuộc nhóm flavon. 

- Aeid hữu cơ: Sự oxy hoá không hoàn toàn của các chất đường trong hô 
hấp tạo ra acid hữu cơ như acid citrie (quả Chanh), acid malie (quả Táo tây), 
acid tartrie (quả Nho), aeid oxalic (cây Chua me đất). 

~ Các chất do biến đưỡng: Dịch tế bào của cây mới mọc có nhiều asparagin, 
leuein do sự thủy giải của các hạt alơron. 

~ Alkaloid: Nicotin (cây Thuốc 1á), strychnin (hạt Mã tiền), morphin (nhựa 
Thuốc phiện), quinin (vỏ cây Canh-ki-na), eafein (hạt Cà phê), atropin (cây Cà độc 
dược), cocain (lá cây Coca), ephedrin (cây Ma hoàng)... được dùng làm thuốc. 

~ Glueozid: Saponin (quả Bồ kết), thevetin (hạt Thông thiên), neriolin (lá 
cây Trúc đào)... 

~ Tanin: Trong lá Trà, búp Ổi, Sim... 

Ngoài ra, trong dịch tế bào còn có kích thích tố thực vật (phytohormon) là 
những chất có tác dụng điều khiển quá trình sinh trưởng, ra hoa và kết quả của 
cây, nhiều loại vitamin khác nhau như: vitamin B, ở cám gạo, vitamin A ở Cà 
rốt, vitamin Ở ở Chanh, vitamin E ở vỏ Đậu... 

Sự biến chuyển của không bào ở cơ quan thực vật 

- Cơ quan dinh dưỡng: Trong các tế bào non hoặc ở các mô phân sinh, 
không bào ít và nhỏ, đôi khi là những tiền không bào rất nhỏ do lưới nội sinh 
chất tạo nên. Lúc tế bào lớn lên, các tiền không bào hút thêm nước to ra và 
nhập lại với nhau thành một không bào lớn chiếm 80-90% hoặc hơn thể tích 
của tế bào trưởng thành. Không bào lớn đẩy chất tế bào ra vách thành một lớp 
mỏng bao quanh không bào. 

- Trong hạt: Trong hạt sự biến chuyển của không bào đưa đến sự hình 
thành hạt aldron, chất dự trữ protid. Khi hạt lớn, bắt đầu già, tế bào có một 
không bào to chứa nhiều protid dân dần bể ra thành một số không bào nhỏ mà 
thể tích ngày càng giảm đi vì bị mất nước. Khi không bào khô hoàn toàn tạo ra 


30 


một thể cứng hình tròn hay bầu dục gọi là hạt aldron. Kích thước, hình đạng và 
cấu tạo của hạt aldron khác nhau ở các nhóm thực vật cho nên có thể dùng các 
đặc điểm đó để phân loại cây. 

Cấu tạo của hợt glơron: Hạt aldron đầy đủ như ở hạt Thầu dầu gồm các 
phần: một màng mỏng protein không định hình bao bên ngoài, bên trong là một 
chất nền màu ngà đục có bản chất protid, không định hình, trương trong nước, 
trong đó có một khối kết tỉnh gọi là á tỉnh thể và một khối tròn gọi là cầu thể, Á 
tỉnh thể là những thể hình đa giác do protein tạo thành, trương trong nước 
nhưng không tan trong nước. Cầu thể cấu tạo từ muối calci và magiê của acid 
inosin phosphoric. 

Ö vài loại như họ Hoa tán, hạt aloron có tỉnh thể calei oxalat (không phải 
các hạt aldron đều chứa toàn bộ các vật thể này). 


Vai trò sinh lý của không bào 


Ngoài chức năng là nơi tích trữ chất dự trữ hoặc chất cặn bã, không bào còn 
tham gia vào quá trình trao đổi nước nhờ áp suất thẩm thấu. Thành phần và 
nồng độ của các chất hòa tan trong dịch không bào quyết định ấp suất thẩm 
thấu của tế bào thực vật. Áp suất thẩm thấu được biểu hiện trong sự trương 
nước Œchi đặt tế bào trong dung dịch nhược trương) và sự co nguyên sinh (khi 
đặt tế bào trong dung dịch ưu trương). Nước được địch tế bào hấp thu tạo nên 
trạng thái trương nước cho tế bào giúp tế bào, mô, cơ quan giữ hình thể của 
chúng; khi mất nước, lá héo, cây rũ đi. Áp suất thẩm thấu của cây luôn luôn cao 
hơn môi trường mà nó sống nên tế bào luôn luôn trương. 

Cần lưu ý rằng các chất hòa tan trong dịch tế bào tạo áp suất thẩm thấu Œ®) 
ép lên chất tế bào và màng tế bào ra tạo sức căng (T) chống lại các phần bên 
trong tế bào. Do vậy, sức hút nước của tế bào (S) được tính bằng công thức: 
S=P~—T. Nếu P=T thì $ = 0, khi đó tế bào ở trạng thái hoàn toàn trương 
nước; nếu T = 0 thì § = P, khi đó tế bào ở trạng thái co nguyên sinh và sức hút 
nước tối đa, 


4.4. Các thể không ưa nước 


Ngoài không bào, chất tế bào còn chứa những chất không ưa nước như những 
hạt đầu mã, tỉnh đầu, rosin, nhựa mủ. 

~ Hạt đầu mỡ (lipid): Thường gặp trong các tế bào đưới dạng hạt nhỏ, chiết 
quang, khi dính vào giấy cho ra một đốm trong mờ không bay mất, nhuộm đổ 
bởi phẩm Soudan TH, không tan trong nước, rượu, tan trong các dung môi hữu 
cơ như ete, benzen... Hạt mỡ có trong hạt hoặc tế bào già. 

- Tỉnh đầu: Thường có mùi thơm, dễ bay hơi, tan trong rượu. Tỉnh dầu có 
thể cấu tạo bởi nhiều loại chất hữu cơ phức tạp khác nhau, thường là những 
hỗn hợp chất terpen. Có thể 8ặp tỉnh dầu trong những bộ phận khác nhau của 
cây như ở tế bào biểu bì tiết của cánh hoa (hoa Hồng, hoa Bưởi), ở tế bào tiết 


31 


trong mô mềm của thân (thân Lốt, Long não), ở túi tiết trong lá hay quả (Cam, 
Chanh, Quýt) hoặc ở lông tiết (Bạc hà, Hương nhu). 

- Nhựa (resin): Là hỗn hợp những chất không đồng nhất, những chất này 
hình thành bởi sự oxy hoá và trùng hợp hoá của một số dầu. Dưới tác dụng của 
nhiệt độ, nhựa chảy mềm nhưng không thành dạng lỏng và không bốc hơi, ở 
nhiệt độ cao, nhựa cháy cho ngọn lửa có nhiều khói đen, nhựa không tan trong 
nước nhưng tan trong eter, cÌoroform, benzen. Nhựa được tạo trong tế bào chất 
dưới dạng những giọt nhỏ và có thể ở lại đó hoặc thải ra trong những túi hoặc 
ống (Thông, Sau sau). 

- Nhựa mủ: Được tạo ỏ chất tế bào rồi đưa vào không bào. Thành phần hoá 
học gồm nước (50-80%), muối khoáng, acid hữu cơ, glueid, alkaloid, tanin, sắc 
tố, tỉnh bột. Bộ máy chứa nhựa mủ gọi là ống nhựa mủ. 


5. NHÂN 


Do nhà thực vật học Brown tìm ra đầu tiên năm 1831 ở cây họ Lan. 


ð.1, Số lượng, hình dạng, kích thước, vị trí 


Thông thường mỗi tế bào có một nhân, tế bào mạch rây là những tế bào trước 
đó có nhân nhưng nhân bị mất đi trong lúc phân hoá. Đôi khi tế bào có nhiều nhân 
như ở nhiều nấm bậc cao có những sợi nấm cấu tạo bởi những tế bào có hai nhân 
và ở nhiều nấm bậc thấp, ta thấy sợi nấm chia thành những đoạn đa hạch. 

Hình dạng nhân thay đổi tùy loại tế bào, thường có hình cầu nhưng có thể 
kéo đài ra trong các tế bào hẹp và dài hoặc dẹt lại thành hình đĩa ở các tế bào 
già mà tế bào chất chỉ còn là một lớp mỏng dính sát vào màng tế bào. 

ích thước của nhân tùy thuộc từng loại sinh vật, từng loại tế bào, trung bình 
từ 5—80 um, Nhân rất nhỏ ở nấm mốc và rong (khoảng 1 um) và rất lớn ở một số 
cây họ Tuế (khoảng 500 im). Thể tích của nhân và thể tích chất tế bào có tỷ lệ 
nhất định. Tỷ lệ nhân-chất tế bào = V/V ¡ä sư iu CV: thể tích) thường không đổi 
và đặc trưng cho một loại tế bào, một tổ chức. Ở tế bào sinh mô, tỷ lệ này cao (0,5) 
rồi giảm dân khi tế bào lớn lên và đạt mức nhất định khi tế bào trưởng thành. 





Vị trí nhân không cố định, ở tế bào non, chất tế bào đậm đặc, nhân ở giữa tế 
bào; ở tế bào đã phân hoá, khoang tế bào bị chiếm bởi những không bào to nên 
nhân và chất tế bào bị dồn ra phía bìa. Có khi nhân bị lôi cuốn bởi chuyển động 
vòng của chất tế bào hay nhân có thể chuyển đến chỗ mà hoạt động của tế bào 
đang diễn ra mạnh nhất. Vị trí của nhân có thể cũng ảnh hưởng đến tính phân 
cực của tế bào. 


5.9. Cấu tạo và nhiệm vụ của các thành phần của nhân 


Quan sát tế bào ở giai đoạn nghỉ dưới kính hiển vi quang học, ta thấy nhân 
được bao quanh bởi một màng mỏng gọi là màng nhân, bên trong có một hay 


32 


nhiều hạt tròn, chiết quang, ưa màu acid gọi là hạch nhân. Với kính hiểu^vi 
tương phản pha, ta thấy được chất nhiễm sắc trong nhân là một chất ưa màu 
base và một chất không nhuộm màu là dịch nhân. 

~ Màng nhân: Nhân được ngăn biệt với chất tế bào bởi màng nhân. Màng 
nhân không liên tục mà có những lễ; đường kính, số lượng và vị trí các lỗ trên 
màng nhân thay đổi tùy loại tế bào. Màng nhân biến mất khi nhân phân cắt, 

Quan sát bằng kính hiển vi điện tử cho thấy màng nhân cấu tạo bởi hai lớp 
màng. khoảng cách giữa hai màng không đều, rộng khoảng 900-400 Ả. Màng 
ngoài của nhân nối với lưới nội chất, trên đó có các hạt ribosome, Khoảng trống 
giữa hai lớp màng nhân nối liên với các túi của lưới nội chất. Cấu tạo của lớp 
ngoài màng nhân và các lớp màng của lưới nội chất có những điểm giống nhau, 
Vì vậy màng ngoài của nhân và khoảng giữa hai màng được coi như là một phần 
biệt hoá của lưới nội chất. 

Dưới kính hiển vị điện tử cho thấy lớp trong của màng trong nhân đậm màu 
được gọi là lá sợi. Lá sợi có mặt hầu hết ở các tế bào Eukaryot, giữ hình dạng 
màng nhân. Ở kỳ đầu của phân bào, đa số các protein của lá sợi được phóng thích 
khỏi màng nhân và phân tán trong chất tế bào, vì thế màng nhân bị phá hủy khi 
phân bào. Ở kỳ cuối các protein đồ tập hợp lại và màng nhân được tái lập. 

Những trao đổi chất được thực hiện thường xuyên giữa nhân và chất tế bào. 
Màng nhân để cho qua nhiều chất như nước, đường, những chất đường phân, 
acid amin, tiền acid nueleie và cả protein có phân tử lượng nhỏ hơn 500. 

~ Hạch nhân: Trong nhân có 1, 3 hay nhiều hạch nhân hình cầu hay hình 
bầu dực, ưa màu acid, chiết quang. Hạch nhân không có màng bao bọc. Hạch 
nhân chỉ được nhìn thấy trong các nhân của tế bào không đang phân chia. Kích 
thước của hạch nhân thay đổi tùy theo loại tế bào và tùy theo giai đoạn hoạt 
động của tế bào. Khi tế bào nghỉ thì hạch nhân thu nhỏ, khi tổng hợp nhiều 
protein thì hạch nhân lớn lên, có thể tới 25% thể tích nhân, 

THạch nhân là nơi xảy ra quá trình tổng hợp phần lớn các ARN ribosome 
(rARN) và hình thành các tiểu đơn vị của ribosome rồi sau đó được đưa vào 
chất tế bào. Hai tiểu đơn vị kết hợp với nhau ở chất tế bào hình thành 
ribosome hoạt động. 

~ Dịch nhân: Dịch nhân là một khối trong suốt bao quanh sợi ADN của 
chất nhiễm sắc, kính hiển vi điện tử cho thấy trong dịch nhân có những hạt 
rIbonueleoprotein có đường kính khoảng 150 Ả, 3 loại ARN (+ARN, mARN, 
rARN) và một số enzym. 








- Chất nhiễm sắc: Chất nhiễm sắc là những chất ưa màn base, nó thường 
ở dạng mạng lưới hay hạt rất nhỏ. Khi tế bào bước vào giai đoạn phân chia 
nhân, chất nhiễm sắc sẽ hình thành thể nhiễm sắc. 


- Thể nhiễm sắc: Thể nhiễm sắc là những cấu trúc hình sợi dạng chữ V, 


33 


U, J, I hay dạng hạt, thấy được dưới kính hiển vi quang học khi tế bào đang 
phân chia nhân, bắt màu các phẩm nhuộm kiềm (hematoxylin, fuchsin, orcein). 

Người ta thường nghiên cứu thể nhiễm sắc ở kỳ giữa và kỳ sau của quá 
trình phân bào vì lúc đó thể nhiễm sắc co ngắn nhiều, có hình dạng ổn dịnh, đễ 
thấy thể nhiễm sắc có hình sợi dài hay ngắn tùy theo độ co ngắn và xoắn vặn 
của nó. Trên mỗi thể nhiễm sắc có một phần thắt lại (thắt sơ cấp), không bắt 
màu gọi là phần tâm. Bên ngoài phần tâm có một phần hình lòng máng gọi là 
tâm động, là nơi dính vào sợi tơ của thoi phân bào lúc phân chia tế bào. Phần 
tâm chia thể nhiễm sắc ra làm 2 nhánh. Phần tâm có thể ở những vị trí khác 
nhau trên thể nhiễm sắc: tâm ở đỉnh, tâm ở gần đỉnh hoặc tâm ở giữa. Ngoài 
thắt sơ cấp, trên thể nhiễm sắc có những thắt thứ cấp chia thể nhiễm sắc thành 
những đoạn rất ngắn gọi là vệ tỉnh (satellite) có thể hình cầu hoặc dài, có thể có 
2 vệ tỉnh nối tiếp nhau (Hình 1.18). Ở kỳ giữa, thể nhiễm sắc có dạng kép gồm 
9 nhiễm tử làm cho thể nhiễm sắc kép này có hình chữ X hay chữ Y ngược. Khi 
chia về hai cực lúc phân bào nguyên nhiễm thì phần tâm tách ra làm hai và thể 
nhiễm sắc trở lại đạng đơn, hình sợi. 

Kích thước nhiễm sắc thể khác nhau tùy loài, sinh vật và tùy thể nhiễm 
sắc, thông thường dài 0,3-50 im, đường kính 0,2-2 tìm. 

Trong mỗi tế bào của cơ thể, các thể nhiễm sắc giống nhau từng đôi một, hai 
thể nhiễm sắc giống nhau gọi là hai thể nhiễm sắc đồng dạng. Như vậy, các thể 
nhiễm sắc được chia làm hai bộ giống nhau gọi là 2n hay lưỡng bội (n là số thể 
nhiễm sắc trong một bộ). Bộ thể nhiễm sắc lưỡng bội của một số loài như sau: 
Dưa leo: 14, Hành ta: 16, Bắp: 20, Thuếc lá: 48, Cải bắp: 18, Dừa: 39, Nho: 22, 
Đậu phộng: 40 





Hình 1.18. Cấu trúc của thể nhiễm sắc dưới kính hiển vi quang học 
4: Phần tâm, 2: Sợi nhiễm sắc, 3: Thắt thứ cấp, 4: Chất nền, 5: Hạt nhiễm sắc, 6: Vệ tỉnh. 


Các nghiên cứu cho thấy số 2n thể nhiễm sắc trong cơ thể thực vật có thể 
thay đổi tùy vị trí của các tế bào đã chuyên hoá. Ví dụ trong các tế bào đa 
tướng của mô dinh dưỡng đã trưởng thành có thể gặp số LÌ 


ổ nhiễm sắc án, 6n, 
8n... Đó là ảo hiện tượng nội nguyên phân, nghĩa là thể nhiễm sắc tự nhân đôi 





34 


một hay nhiều lần nhưng không có sự phân ly. Song các tế bào này ít khi phân 
cất, còn các tế bào phôi phân cắt thường vẫn giữ số thể nhiễm sắc đặc sắc của 
tế bào. 


Nhân đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của tế bào, đảm nhiệm 2 
nhiệm vụ sinh lý: 


- Chứa thông tin đi truyền 

Sự phân chia đều đặn của thể nhiễm sắc về các tế bào con đảm bảo sự chia 
đều thông tin di truyền cho thế hệ sau 

Hammerling đã làm thí nghiệm trên Tảo dù (Acefzbularia) là một loại tảo 
đơn bào. Tảo trưởng thành gồm một chân dài 2,4 em, bám trên đài thể nhờ *®%+ễ 
giả”, tận cùng chân là một nón có đường kính khoảng 1 em. 

Có 3 dạng: A. mediferranae có nón nguyên và A. crenulata có nón xẻ. 

Khi còn ở thể dinh dưỡng, tảo chỉ có một nhân to duy nhất nằm ở cuối 
chân trong một “rễ giả”. Khi tảo đã trưởng thành, đạt kích thước tối đa thì 
nhân duy nhất phân thành nhiều nhân nhỏ vào trong các ô của nón (ô: nón có 
những tia tỏa ra từ trung tâm, mỗi tia là một nhánh bên, thông thẳng với 
chân tảo thành 1ô, mang ở gốc hai sắc thể của nhân tạo một vòng trên và một 
vòng dưới). 

Nếu loại bỏ nhân (cắt bỏ rễ giả), phần không nhân vẫn còn tiếp tục sống 
4-õ tháng, có khả năng quang hợp và phát triển một mức nào đó, nhưng nếu 
cắt bỏ nón thì nó không có khả năng tái sinh ra một nón khác. Trái lại, nếu 
ghóp vào tảo đó nhân của một tảo khác, thì nó lại có thể tái sinh ra nón của 
nhân được ghép. Kết quả này chứng tổ nhân điều khiển các đặc tính của một 
sinh vật. 

~ Trong các vấn để dinh dưỡng và tạo thể 

Trong tế bào lông hút của rễ cây, nhân đặt ở đầu ngọn của lông hút, nơi mà 
sự hấp thu lớn nhất. 

Nhân có tác dụng trong sự tạo thành màng tế bào. Nhân kéo đến chỗ màng 
tế bào đang dày lên; nếu màng bị rách ở một chỗ nào đó, nhân sẽ kéo đến đó để 
tham gia vào việc làm vết thương thành sẹo. 

Nếu lấy nội dung của một tảo ống, dem phân tán vào trong nước, chỉ những 
đám chất nguyên sinh nào có nhân mới tái sinh được màng còn các phần khác 
sẽ tan rữa và chết. 

Commandon và De Fonbrune (1939) đã dùng máy vi thao tác lấy nhân ra 
khỏi con amib, phần còn lại sống vài hôm rồi chết. 

Nhân còn có tác dụng đối với sự sinh trưởng và sự phân chia của các lạp 
thể, nhất là các lục lạp. Nhân có vai trò rất lớn trong sự điều hòa các sản phẩm 
quang hợp, trong việc tạo thành tỉnh bột. 


3õ 


Tóm lại, đời sống chất tế bào không có nhân không thể kéo dài được, ngược 
lại nhân không có tế bào chất cũng không thể tổn tại được. Tế bào là một hệ 
thống thống nhất, trong đó mỗi thành phần, nhân và chất tế bào là hoàn toàn 
cần thiết 


6. BỘ XƯƠNG CỦA TẾ BẢO 


Tất cả các tế bào Bukaryot, cả động vật và thực vật, chứa một lưới protein 
sợi ba chiều nối với nhau bên trong tế bào (xuyên qua chất tế bào) được gọi là 
bộ xương tế bào. Bộ xương này có vai trò trong việc xác định sự tổ chức của 
chất tế bào và hình dạng tế bào, trong sự phân chia, sự tăng trưởng và sự 
phân hoá của tế bào, trong sự đi chuyển của các bào quan trong chất tế bào và 
cả bản thân tế bào. 

Bộ xương ở tế bào thực vật gồm có vi sợi (microổlaments) và vi ống 
(mierotubules). Ngoài ra còn có các protein phụ để nối 3 loại sợi với nhau hoặc 
nối chúng với màng sinh chất. 


6.1. Vì sợi (sợi actin) 
6.1.1. Cấu tạo 


Vi sợi là những sợi cứng, có đường kính khoảng 7 nm, gồm có các phân tử 
actin, đó là một protein hình cầu có trọng lượng phân tử là 41.800. Mỗi vi sợi 
gồm một chuỗi xoắn kép (hai chuỗi actin đan với nhau theo kiểu xoắn) của các 
phân tử aetin (Hình 1.19A). Vi sợi có nhiều trong tế bào. 


6.1.3. Chức năng 


Vi sợi có thể giúp tế bào thay đổi hình dạng và đi chuyển bằng cách thêm 
vào các tiểu đơn vị actin ở một đầu trong khi đầu kia thì bớt đi. Các phân tử 
actin được trùng hợp nhanh chóng thành sợi trong tế bào khi cần thiết nhờ men 
actin polymerase. Khi không cần thiết nữa, sợi actin lại nhanh chóng giải thể. 
Sự hoạt động của actin như vậy có vai trò trong sự vận động của nhiều tế bào. 
Khả năng của một sợi này vận động tương đối so với sợi kia là cơ sở của sự vận 





chuyển của dòng chất tế bào và sự tăng trưởng của ống phấn. 

— Vi sợi kiểm soát hướng của dòng chảy chất tế bào, đó là dòng liên tục của 
các phần chất tế bào và bào quan xung quanh chu vì của tế bào. Các vi sợi kết 
hợp thành những bó và được sắp xếp song song với hướng của dòng chất tế bào. 
Sự sinh ra lực kéo cần thiết cho sự di chuyển có thể do sự kết hợp của các vi sợi 
protein actin với protein myosin, khi mvosin biến hình có thể làm các sợi trượt 
tương đối với nhau. 

— Vi sợi cũng tham gia vào sự tăng trưởng của ống phấn. Khi nảy mầm, hạt 
phấn hình thành một ống tăng trưởng xuống vòi nhụy của hoa để đưa giao tử 


36 


đực của hạt phấn đến noãn cầu. Sự tăng trưởng của ống dẫn phấn chỉ xảy ra ở 


6.2. Vi ống 
6.2.1. Cấu tạo 


Vi ống là những ống rỗng, dài vài chục nm, đường kính khoảng 25 nm được 
tạo nên từ những protein hình cầu gọi là tubulin. Tiểu đơn Vị của vi ống bao 
gồm hai chuỗi Ðolypeptid giống nhau ơ~tubulin và B~tubulin cuộn xoắn ốc xếp 
chồng lên nhau tạo nên vách của vi ống. Trên tiết điện của mỗi vi ống hoàn 
chỉnh có 13 tiểu đơn vị hình cầu, chu vi của ống gồm 13 sợi nguyên bao quanh 
một ống rỗng. Mỗi sợi nguyên là một chuỗi các tiểu đơn vị hình cầu tubulin 
(Hình 1.19B). 


Tiểu đơn vị actin 


%#EmI- 


Hình 1.19. Cấu trúc của vị sợi (A) và vi ống (B) Tiển sợi { 
1: Phân tử œ,-tubulin, 2: Vị ống 





25nm 


Tùy theo điều kiện sinh lý tế bào, tubulin có thể trùng hợp (polymer) thành 
vi ống hay bị tan rã thành các tiểu đơn vị nhờ men tubulin polymerase xúc tác. 
Mặc dù sự gắn giữa các tiểu đơn vị trong sự trùng hợp không dính chặt nhau 
nhưng nó đủ để trở thành một cấu trúc bền vững. Tốc độ của sự kết hợp và 
không kết hợp của các cấu trúc này chịu ảnh hưởng bởi nông độ tương đối của 
các tiểu đơn vị tự do và kết hợp. Các yếu tố khác như nồng độ calcium của chất 
tế bào cũng ảnh hưởng tới sự kết hợp và tính ổn định của các thành phần của 
bộ xương tế bào (nồng độ calcium cao kích thích sự không kết hợp của vi ống). 


6.3.2. Nhiệm uụ 
Các vi ống tạo nên thoi phân bào trong nhân tế bào giúp cho thể nhiễm sắc 


di chuyển về hai cực của tế bào. Vi ống là cấu trúc không bền, dễ cảm ứng với 


37 


thuốc chống phân bào như colchicin, colcemid, vìinblastin, vineristin (thuốc trị 
ung thư). Các phân tử thuốc khi vào tế bào liên kết chặt chẽ với phân tử lưỡng 
phân tubulin và ngăn cần sự trùng hợp của các phân tử tubulin với nhau, vì 
vậy không hình thành được các vi ống của thoi phân bào, các tế bào không phân 
chia được. 

Các vi ống xác định hướng và vị trí của vách tế bào mới giữa các tế bào eon 
và sự đóng dày của cellulose ở vách tế bào đang tăng trưởng. 

- Chức năng của vì ống trong nguyên phân (mitosis) và sự phân 
chia tế bào (eytokinesis) 

"Trước tiên để cho sự nguyên phân xảy ra, các vi ống trong chất vế bào khử 
sự trùng hợp, bị phá vỡ thành các tiểu đơn vị thành phần của chúng; sau đó các 
tiểu đơn vị tái trùng hợp ở kỳ đầu sớm để hình thành các vi ống đặc trưng của 
thoi phân bào. Ở cuối mỗi thoi, một vùng cực thoi chứa đựng một trung tâm cấu 
tạo vi ống. Vài vi ống gắn chặt với thể nhiễm sắc ở vùng gắn thoi của chúng. 
Vùng gắn thoi được định vị trong vùng trung tâm của thể nhiễm sắc. 

Phân bào là quá trình phân tế bào mẹ thành hai tế bào con. Phân bào 
thường bất đầu trễ hơn nguyên phân. Tiền chất của vách mới hình thành giữa 
các tế bào con được gọi là phiến giữa (middle lamella) và nó giàu pectin. Sự 
hình thành phiến giữa ở tế bào thực vật bậc cao gồm 2 giai đoạn: 

« Giai đoạn đầu, túi Golgi và túi mạng nội chất kết tụ trong vùng giữa 
của thoi. Quá trình này tạo các hạt vách, cùng với một phức hợp của vi ống và 
mạng nội chất mà nó được hình thành trong giai đoạn anaphase (kỳ sau) muộn 
và telophase (kỳ cuối) sớm từ các tiểu đơn vị của thoi bị phân rã. 

* Ổ giai đoạn hai, màng của các túi hòa lẫn với nhau và với màng sinh 
chất ở bên để trở thành màng sinh chất mới tách rời của tế bào con, Nội dung 
của các túi và các túi chứa dịch là những tiền chất mà từ đó phiến giữa mới và 
vách sơ cấp được kết hợp bên ngoài tế bào. Ở cuối nguyên phân, các hạt vách 
biến mất, tế bào vào gian kỳ và các vi sợi tái xuất hiện trong chất tế bào cạnh 
màng sinh chất, nơi đó chúng giữ nhiệm vụ tô dày vì sợi cellulose trong quá 
trình tăng trưởng vách tế bào. 

Các vi ống giữ vai trò quan trọng trong quá trình thiết lập mặt phẳng phân 
chia của tế bào. Sau sự phá vỡ các vi ống trong tế bào, nhưng trước sự hình 
thành thoi phân bào và nguyên phân bắt đầu, một đãy 20 — 100 vì ống được 
hình thành trong chất tế bào. Dãy này được gọi là bằng tiển prophase, nó xuất 
hiện như một cái đai hẹp trong vùng nơi đó mặt phẳng tế bào sẽ được tạo thành 
sau nguyên phân hoàn toàn. Mặc dù băng tiền prophase không còn hiện diện 
khi mặt phẳng tế bào hình thành, nhưng mặt phẳng tế bào gắn với vách tế bào 
mẹ ở vị trí bị chiếm trước đây bởi băng tiền prophase. 


38 


7. LÔNG VÀ ROI 


Một số tế bào thực vật (tế bào giới tính của thực vật bậc thấp và hạt trần) 
có một hay nhiều sợi giống lông nhô ra từ bể mặt của chúng. Nếu có một hay 
vài sợi dài gọi là roi hay tiên mao (flagellum). Nếu các sợi nhiều và ngắn được 
gọi là lông hay tiêm mao (cilium). Chúng có đường kính khoảng 0,9 im nhưng 
chiều dài thay đổi từ 9—150 tum, cấu tạo cơ bản giống nhau gồm có lõi hoặc sợi 
trục, hình ống đặc đó là một bó các vi ống xếp song song dọc theo trục của lông, 
gồm 9 cặp vi ống xếp vòng tròn ngoài, 2 vi ống đơn ở giữa kiểu cấu trúc 9+9, 
Chiều dài vi ống kéo dài theo chiều dài 
lông. Tất cả vi ống nằm trong nền chất to 
tế bào và có màng sinh chất bao quanh. — RGI SE pin 
Ö gốc của mỗi lông và roi có thể gốc š 
nằm trong chất tế bào. Thể gốc có hình sề ` chất 
trụ ngắn, có cấu tạo giống như trung tử A “‹ 
tức có 9 bộ ba vi ống xếp thành vòng Vi ống đơn % 


ởgiữa 











CS xs=———Cặp ví ống 3 
So Màng sinh LR~ 
so 





tròn ngoài và không có các vi ống ở ¬ 2b 
giữa. Mỗi đôi vi ống của sợi trục nối Màng Miu 2-7-7 Thể gốc 
liền với thể gốc nhưng hai vi ống ở giữa thể gốc 

của sợi trục thì kết thúc trước khi đến Hình 1.20. Cấu trúc lông và roi 
thể gốc (Hình 1.20). ở tế bào Eukaryot 





Cả lông và roi thường có chức năng vận 
Cặp vị ống : động cho tế bào hoặc vận chuyển các chất 
&kLIDnein am lỏng qua màng tế bào. Các cấu trúc này có ở 


: cả sinh vật đơn bào và đa bào, tỉnh trùng 
cũng có roi để đi chuyển. 
€ Sự uốn cong của lông hay roi là nhờ các 
- 


mấu protein gắn các cặp vi ống với nhau 

Hình 1.21. Cơ chế uốn cong của vi được gọi là dynein , Đằng cách sử đụng 

ống ở lông và roi năng lượng, các dynein arm này tóm lấy và 

lôi kéo một cặp vi ống kể bên, cứ mỗi lần tóm và lôi kéo sẽ làm cho vi ống uốn 
cong tức là làm cho lông, roi di chuyển (Hình 1.91). 


8. SỰ PHÂN BÀO 


Tế bào tăng trưởng đến một giai đoạn nhất định thì có khả năng phân chia, 
gọi là sự phân bào. Quá trình phân bào rất phức tạp, có thể xếp thành 3 kiểu: 
phân bào không tơ hay trực phân (amitosis), phân bào nguyên nhiễm (mitosis) 
và phân bào giảm nhiễm (meiosis). Phân bào nguyên nhiễm và giảm nhiễm là 9 


39 


hình thức phổ biến; kiểu trực phân ít gặp hơn. Phân bào nguyên nhiễm cần cho 
sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể. Phân bào giảm nhiễm liên quan tới quá 
trình sinh sẵn hữu tính của cây. 


8.1. Phân bào không tơ 

Trong quá trình phân bào không hình thành thoi phân bào. Nhân tự kéo 
dài ra, phần giữa thắt lại và đứt ra thành 2 nhân mới. Sau đó chất tế bào sẽ 
phân chia làm hai với cách tương tự, nhưng cũng có thể chất tế bào không phân 
chia, kết quả tạo ra tế bào có nhiều nhân gọi là cộng bào. Kiểu này hiếm gặp ở 
thực vật. 
8.2. Phân bào nguyên nhiễm 


Đây là kiểu phân bào phổ biến nhất, gặp ở các tế bào đinh dưỡng như tế bào 
vùng mô phân sinh. Phân bào nguyên nhiễm gồm có sự phân chia nhân và phân 
chia chất tế bào (Hình 1.39). 


Kỳ nghỉ Kỳ đầu Kỳ giữa Kỷ sau Kỳ cuối Hai tế bào con 





Hình 1.22. Phân bào nguyên nhiễm ở tế bảo mô phân sinh rễ Hành ta 
(Allium ascalonicum) 


8.9.1. Sự phân nhân 


Sự phân chia nhân là một quá trình liên tục và phức tạp, để tiện việc mô tả 
người ta phân thành 4 giai đoạn: kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối. 

- Kỳ đầu: Nhân phổng to, thể nhiễm sắc xuất hiện. Vào giữa kỳ đầu, quan 
sát được thể nhiễm sắc kép gồm hai cromatid dính nhau ở phần tâm gọi là cặp 
eromatid chị em. Hạch nhân biến mất. Cuối kỳ đầu, màng nhân biến mất, thoi 
phân bào được thành lập từ các vi ống của chất tế bào gồm vi ống cực, vi ống 
tâm động và vi ống. Ngoài ba loại trên còn có các vi ống tự do nằm rải rác trong 
thoi phân bào. 

- Kỳ giữa: Thể nhiễm sắc co ngắn tối da, có hình dạng nhất định; chúng 
tập trung trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. 

- Kỳ sau: Hai tâm động đột ngột tách đôi làm hai eromatid tách rời nhau. 
Mỗi cromatid bị kéo về một cực tế bào với tốc độ khoảng 1 um/1 phút. Các vi 
ống tâm động bị rút ngắn dần, trong khi các vi ống cực được kéo dài thêm làm 


40 


cho hai cực của thoi phân bào càng bị đẩy xa hơn. Các vì ống tâm động tiếp tục 
bị rút ngắn và biến mất khi cromatid về đến cực tế bào. 

~ Kỳ cuối: Khi các thể nhiễm sắc con về hai cực của tế bào, chúng tập hợp 
lại và tháo xoắn tạo thành mạng nhiễm sắc, Màng nhân tái lập nhờ các mảnh 
bám theo thể nhiễm sắc và nhờ lưới nội sinh chất ráp lại. Hạch nhân tái hiện từ 
miền tổ chức hạch nhân ở một số thể nhiễm sắc. Như vậy hai nhân con được 
hình thành trong tế bào mẹ, mỗi nhân này vẫn giữ nguyên số thể nhiễm sắc 9n 
của tế bào mẹ. 


- 82.2. Sự phân chất tế bào 


Sau khi nhân phân chia làm hai, chất tế bào cũng được chia làm hai bởi 
vách ngăn để hình thành hai tế bào con. Ở tế bào thực vật vách này được hình 
thành từ sự tập trung các vi ống tại vùng xích đạo và nhiều túi nhỏ. Các túi này 
do bộ máy Golgi tạo nên, bên trong chứa các chất polysaccarid tiền thân của 
vách tế bào thực vật. Các chất tiền thân này được tiết ra để tạo thành pectin, 
celhulose và các thành phần khác của vách tế bào. 

Thời gian phân bào nguyên nhiễm khác nhau tùy từng loại mô, trạng thái 
sinh lý của tế bào và điều kiện ngoại cảnh, trung bình kéo dài từ 1 đến 2 giờ. 
Độ lâu của các kỳ cũng khác nhau, kỳ đầu và kỳ cuối thường dài hơn kỳ giữa và 
kỳ sau. 


8.3. Phân bào giảm nhiễm 


Phân bào giảm nhiễm còn gọi là sự giảm phân. Đây là hình thức phân bào 
xây ra ở các tế bào sinh dục để thành lập giao tử đực và cái, số lượng thể nhiễm 
sắc lưỡng bội 2n sẽ giảm xuống đơn bội n, Nhờ hiện tượng này mà giao tử đực 
và cái chỉ có n thể nhiễm sắc nên sau khi thụ tỉnh sẽ tạo một trứng hay hợp tử 
lưỡng bội có 3n thể nhiễm sắc, duy trì được nòi giống. 

Quá trình phân bào giảm nhiễm gồm hai lần phân chia liên tiếp (hình 1.93), 
8.3.1. Lần phân chia thứ nhất 


Lần phân chia thứ nhất có sự giảm số lượng thể nhiễm sắc từ 2m (tế bào 
lưỡng tướng) sang n thể nhiễm sắc (tế bào đơn tướng). Vì thế quá trình này còn 
gọi là phân chia đị hình, gồm 4 giai đoạn: 

~ Kỳ đầu I: Là thời kỳ dài nhất và phức tạp, gồm nhiều giai đoạn: 

® Giai đoạn sợi mành (leptotene): Nhân đã phù to ra, chất nhiễm sắc trở 
thành những sợi rất mịn và còn rất dài. Đó là những thể nhiễm sắc mới bắt đầu 
quấn xoắn. 

® Giai đoạn tiếp hợp (Zygotene): Các thể nhiễm sắc kép tương đồng tiến 
lại gần nhau, tiếp hợp tương ứng (bắt cặp) với nhau một cách chính xác. Sự tiếp 


41 


hợp bắt đầu từ một đầu mút của các cromatid rồi lan dọc theo chiểu dài thể 
nhiễm sắc đến tận đầu mút kia. 

« Giai đoạn co ngắn (Pachytene): Các cặp thể nhiễm sắc kép tương đồng 
tiếp tục xoắn tạo thành những sợi to và đậm, thấy rõ dưới kính hiển vi quang 
học. Trong giai đoạn này có sự bắt chéo của các cromatid không phải chị em tại 
một hay nhiều điểm dẫn tới sự trao đổi với nhau nhiều đoạn của chúng. 

© Giai đoạn tách đôi (Diplotene): Các thể nhiễm sắc kép tương đồng bắt 
đầu tách ra, không tiếp hợp nữa nhưng vẫn còn dính nhau một ít tại những 
điểm trao đổi chéo. 

® Giai đoạn xuyên động (Diakinesis): Các thể nhiễm sắc kép tiếp tục 
xoắn nên to, đậm và ngắn hơn, thấy rõ từng cặp thể nhiễm sắc kép tương đồng 
dưới kính hiển vi quang học. Vào cuối kỳ, màng nhân và hạch nhân biến mất, 
thoi phân bào hình thành. 

- Kỳ giữa I: Các cặp thể nhiễm sắc kép tương đồng tập trung trên mặt 
phẳng xích đạo của thoi phân bào nhờ sự tương tác giữa các vi ống cực với các vi 
ống tâm động. 

~ Kỳ sau I: Mỗi thể nhiễm sắc kép bị kéo về một cực tế bào. 

- Kỳ cuối I: Các thể nhiễm sắc kép tập trung ở mỗi cực tế bào (n kép) và 
giữ nguyên hình dạng chứ không tan thành mạng chất nhiễm sắc, màng nhân 
tái lập, phân chia chất tế bào. Hai tế bào con được hình thành, mỗi tế bào con 
có n thể nhiễm sắc kép. 


Sị 





Kỳ cuối l 





Kỹ giữa II Kỳ sau l| 
Hình 1.23. Phân bào giảm nhiễm để tạo hạt phấn ở Hẹ (Allium odorum) 


8.3.9. Lần phân chỉa thứ hai 


Lần phân chia này diễn biến tương tự phân bào nguyên nhiễm, gồm 4 giai đoạn: 
- Kỳ đầu II: Gần như không có vì trong mỗi tế bào con của lần phân chia 
thứ nhất đã có n thể nhiễm sắc kép. Thoi phân bào hình thành. 


42 


- Kỳ giữa II: Các thể nhiễm sắc kép tập trung trên mặt phẳng xích đạo của 
thoi phân bào. 

- Kỳ sau II: Hạt tâm động tách đôi, các eromatid của mỗi thể nhiễm sắc 
kếp tách ra và bị kéo về mỗi cực của tế bào, 


- Kỳ cuối H: Các thể nhiễm sắc tại mỗi cực của tế bào trở lại đạng chất 
nhiễm sắc. Màng nhân và hạch nhân xuất hiện. Chất tế bào phân chia để hình 
thành các tế bào con có số lượng thể nhiễm sắc là n. 


Như vậy, từ một tế bào ban đầu (2n), sau hai lần phân chia của phân bào 
giảm nhiễm tạo được bốn tế bào, mỗi tế bào chỉ có n thể nhiễm sắc. 


CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ 


1. Trình bày các phương pháp được dùng để nghiên cứu tế bào, 


2. Trình bày thành phần cấu tạo của vách tế bào thực vật và những biến đổi hoá học 
trên vách. 


3. Mô tả thành phần và eấu trúc của màng sinh chất, lưới nội sinh chất, ribosome, 
ty thế, lạp thể, bộ xương tế bào. 


4. Trình bày các thành phần của dịch tế bào, 
5. Trình bày các hình thức phân chia của tế bào. 


43 


Chương 2 
MÔ THỰC VẬT 





Mô là một nhóm tế bào phân hoá giổng nhau về cấu trúc để cùng đảm 
nhiệm một chức năng trong cơ thể thực vật. Vài loại mô phức tạp (gỗ, libe) được 
cấu tạo bởi những tế bào không thuần nhất, trong trường hợp này từ mô đôi khi 
được thay thế bằng từ “vùng”. 
Có nhiều cách phân loại mô, nhưng thường người ta dựa vào chức năng sinh 
lý để sắp xếp các mô thực vật có mạch thành 6 loại: 
1. Mô phân sinh. 
9. Mô mềm. 

. Mô che chở. 

. Mô nâng đỡ. 

. Mô dẫn. 

. Mô tiết. 


@ ©t G2 


1. MÔ PHÂN SINH 


1.1. Định nghĩa 


Mô phân sinh cấu tạo bởi những tế bào non ở “trạng thái phôi sinh” chưa 
phân hoá, vách mỏng bằng cellulose, xếp khít nhau, sinh sản rất mạnh để tạo 
ra các mô khác. Nhờ có mô phân sinh mà sự sinh trưởng của thực vật được tiến 
hành trong suốt đời. 


1.2. Phân loại 


Dựa theo nguồn gốc, người ta phân biệt 2 loại mô phân sinh: sơ cấp và 
thứ cấp. 


44 


1.2.1. Mô phân sinh sơ cấp 


Mô phân sinh sơ cấp có ở đầu ngọn rễ và đầu ngọn thân. Đó là mô phân 
sinh ngọn, cấu tạo bởi những tế bào nhỏ gần như là đẳng kính, có một nhân to ở 
trung tâm, không bào nhỏ và số lượng ít, tỷ lệ nhân — bào chất rất cao, chúng 
phân chia rất nhanh theo những quy luật nhất định để tạo ra một khối tế bào, 
Các tế bào này sẽ tăng trưởng và phân hoá thành các thứ mô khác của rễ hoặc 
của thân cây. Mô phân sinh ngọn có nhiệm vụ làm cho rễ và thân cây mọc dài 
ra (Hình 2.1). 

Thuộc về mô phân sinh sơ cấp còn có znô phân sinh lồng gặp Ở các cây họ 
Lúa. Mô phân sinh này nằm gần gốc của các lóng và nằm ở giữa các vùng mô đã 
phân hoá. Nhờ mô phân sinh này mà cây có khả năng tăng trưởng thêm độ dài 
của các lóng, nên khi cây bị đè bẹp vẫn có thể tiếp tục mọc đứng lên. 


1.2.2. Mô phân sinh thứ cấp 


Mô phân sinh thứ cấp đảm nhiệm sự tăng trưởng chiều ngang của rễ và 
thân cây, mô này chỉ có ở ngành Hạt trần (Pinophyta) và lớp Ngọc lan 
(Magnoliopsida) của ngành Ngọc lan. Mô phân sinh thứ cấp cấu tạo bồi một lớp 
tế bào non gọi là “zổng phát sinh”, chúng phân chia theo hướng tiếp tuyến lần 
lượt ở mặt ngoài rỗi mặt trong tạo ra những dãy tế bào xuyên tâm, dần dẫn 
phân hoá thành hai thứ mô khác nhau; hàng tế bào non nhất của mỗi dãy luôn 
luôn ở cạnh tầng phát sinh. Có 3 loại mô phân sinh thứ cấp: tầng phát sinh 
bần-lụe bì và tượng tầng. 

— Tầng phát sinh bần ~ lục bì (tầng bì sinh, tầng sinh bần hay tầng sinh 
vỏ): Tầng phát sinh này nằm trong vùng vỏ cấp 1 của rễ và thân, vị trí không cố 
định. Khi hoạt động, tầng bì sinh cho ra lớp bẩn ở mặt ngoài có nhiệm vụ che 
chỏ cho rễ, thân cây già và lục bì (vỏ lục) ở mặt trong là mô mềm cấp 2. 

— Tượng tầng (tầng sinh gỗ hay tầng sinh trụ): Tượng tầng luôn nằm giữa 
libe 1 và gỗ 1 (ở trong libe, ở ngoài gỗ). Khi hoạt động cho ra libe 2 ở mặt ngoài 
và gỗ 2 ở mặt trong (Hình 2.1). 




















Hình 2.1. Cấu tạo mô phân sinh ngọn thân (A) và sơ đồ cách phản chia 
của tế bào mô phân sinh thứ cấp (B). TT: tượng tầng 


45 


2. MÔ MỀM 
2.1. Định nghĩa 


Mô mềm còn gọi là như mô hay mô dinh dưỡng, cấu tạo bởi những tế bào 
sống chưa phân hoá nhiều, vách mỏng bằng cellulose boặc đôi khi tẩm chất gỗ 
(tế bào tủy của các thân gỗ), song chất nguyên sinh luôn vẫn còn trong các tế 
bào ấy. Mô mềm có chức năng đồng hoá, chứa chất dự trữ hoặc liên kết các thứ ' 
mô khác với nhau. 

Hình dạng tế bào mô mềm thay đổi: hình tròn, hình đa giác, hình trụ, hình 
sao... chúng có thể xếp khít nhau tạo mô mềm đặc hoặc các góc tế bào bong ra 
để hở những khoảng gian bào rõ rệt tạo nô mềm đạo hoặc cách sắp xếp để hở 
những khoảng trống to tạo mô mêm khuyết (Hình 2.2). 


2.2. Phân loại 
— Theo vị trí ở quan: mô mềm vỏ và mô mềm tủy. 


~ Theo nhiệm vụ trong cơ quan: mô mềm đồng hoá, mô mềm dự trữ. 
9.9.1. Mô mềm uỏ 


Mô mềm vỏ gồm mô mềm của vỏ sơ cấp và mô mềm của vỏ thứ cấp. 

~ Tế bào mô mềm của vỏ sơ cấp có thể sắp xếp ít nhiều sát với nhau nhưng 
thường chừa những khoảng gian bào nhỏ hoặc lớn. Mô mềm vỏ là mô sống, ở 
thân cây mô này có chứa các hạt lục lạp, vì thế chúng có thể tham gia vào chức 
năng quang hợp, đặc biệt là các chổi có màu lục hoặc những cành biến thành lá. 
Mô mềm vỏ có chức năng dự trữ nước, các chất dinh dưỡng, dự trữ khí ở những 
cây sống trong nước; có thể tham gia vào việc giữ gìn, bảo vệ cho các mô khác ở 
trong cây. _ 

~ Mô mềm vỏ thứ cấp là phần ngoài của libe thứ cấp, thường không phát 
triển nhiều. 

Trong mô mềm vỏ sơ cấp và thứ cấp ở nhiều cây có các tế bào chứa các tỉnh 
thể calci oxalat, tanin và những chất khác của quá trình trao đổi chất. 


3.9.9. Mô mềm tủy 


"Tủy là phần giữa của các cơ quan, cấu tạo bởi những tế bào thường dài theo 
trục của cơ quan. Về kích thước, tế bào của tủy nhiều khi rất khác biệt với các 
phần khác và ngay trong phần tủy các tế bào cũng rất khác nhau về kích thước. 
Ví dụ: vùng quanh tủy là vùng tiếp xúc với trục giữa thì luôn luôn cấu tạo từ 
những tế bào nhỏ hơn và thường có vách dày hơn những tế bào phần giữa. Hình 
đạng các tế bào của mô mềm tủy có thể khác nhau: hình tròn hoặc hình nhiều 
góc kéo dài theo hướng này hoặc hướng khác. Vách của những tế bào tủy ở 


46 


trạng thái trưởng thành thường là hoá gỗ, khi đó các lỗ thông ở trên vách được 
nhận thấy rõ rệt hơn ở các vách bằng cellulose. Trong tế bào mô mềm tủy 
thường có chứa chất tanin, các chất dự trữ. 


3.2.3. Mô mềm đồng hoá § 


Cấu tạo bởi những tế bào chứa nhiều lục lạp để làm nhiệm vụ quang hợp. 
Mô mềm này đặt ngay dưới biểu bì của lá và thân cây non. Trong lá cây lớp 
Ngọc lan, mô mềm đồng hoá có hai dạng: 

~ Mô mềm hình giậu: Cấu tạo bởi những tế bào hẹp và dài, xếp khít nhau, 
vuông góc với lớp biểu bì, xem giống như cọc hàng rào. Do đó khi nhìn từ ngoài 
mặt lá vào, mô này có hình những vòng tròn nhỏ xếp cạnh nhau. Vì thế, khi 
quan sát những bột lá, mô giậu ít khi hiện ra dưới đạng những hình chữ nhật 
đài đặt cạnh nhau, mà dưới đạng những vòng tròn xếp khít nhau. 

~ Mô mềm xốp: Còn gọi là mô mêm khuyết, cấu tạo bởi những tế bào có hình 
dạng và kích thước không đều, xếp để hở những khoảng gian bào to chứa đây 
khí gọi là khuyết (Hình 3.2). 





Hình 2.2. Các loại mô mềm 
1: Mô mềm đặc, 2: Mô mềm đạo, 3: Mô mềm khuyết, 4: Mô mềm hình giậu 


3.2.4. Mô mềm dự trữ 


Ở thực vật, mô dự trữ thường có trong quả, hạt, củ, phần tủy của các cơ 
quan như: thân, rễ, đôi khi trong phần vỏ của những cơ quan trên mặt đất. 

Trong tế bào của mô dự trữ chứa rất nhiều chất dự trữ như saceharose 
trong thân cây Mía; tỉnh bột trong củ khoai, hạt gạo, hạt đậu; lipid và hạt 
aldron trong hạt Thầu dâu. Đôi khi chất dự trữ là hemicellulose đọng ở mặt 
trong vách tế bào làm cho vách dày lên và cứng, gặp ở hạt Mã tiền, hạt Cà phê. 
Nước được giữ lại trong những không bào lớn bởi chất nhầy, các tế bào chứa 
nhiều nước này tạo thành một mô nước gặp ở các cây mọng nước như Thuốc 
bồng, Lô hội. Không khí đựng trong những khuyết lớn, tạo thành một mô khí, 
thường gặp ở những cây sống ở nước như Sen, Súng. 


47 


3. MÔ CHE CHỞ 


3.1. Định nghĩa 


Mô che chở còn gọi là mô ö¿, có nhiệm vụ bảo vệ các mô bên trong của cây 
chống tác hại của môi trường ngoài như sự xâm nhập của các giống ký sinh, sự 
bốc hơi nước quá mạnh, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột... và thực hiện trao đổi 
chất với môi trường ngoài mà nó tiếp xúc. Do vậy mô che chở phải ở mặt ngoài 
các cơ quan của cây, các tế bào của chúng xếp khít nhau và vách biến đổi thành 
một chất không thấm nước và khí. 


3.2. Phân loại 


Các loại mô che chở: biểu bì; tầng tẩm suberin, suberoid và chóp rễ, bẩn, 
thụ bì; vỏ hạt. 

8.9.1. Biểu bì 
3.2.1.1. Tế bào biểu bì 

Biểu bì cấu tạo bởi một lớp tế bào sống phủ bên ngoài lá và thân non. Biểu 
bì có thể tổn tại suốt đời sống của cơ quan (hoặc cơ thể thực vật) hay được mô 
thứ cấp thay thế. 

Tế bào biểu bì thường có hình dạng khác nhau ở các cơ quan khác nhau, 
phụ thuộc phần lớn vào chiều phát triển của cơ quan và bể mặt của cơ quan đó. 
Trên vi phẫu cắt ngang, tế bào biểu bì có hình chữ nhật. Khi bóc biểu bì để 
quan sát hoặc soi bột thực vật trên kính hiển vi, ta thấy tế bào biểu bì xếp khít 
nhau, giữa chúng thường không có các khoảng gian bào và có hình dạng thay 
đổi tùy loại cây: hình chữ nhật (Hành ta), hình đa giác đá cây Dứa Mỹ), hình 
ngoằn ngoèo (lá cây Dương xÌ)... 

Vách tế bào biểu bì thường rất dày và không đều về các phía, vách phía 
ngoài thường dày hơn, vách bên và vách trong của tế bào biểu bì vẫn mỏng 
bằng cellulose, đôi khi nó hơi dày lên ở dạng mô dày. Trên vách ngoài, tế bào 
biểu bì thường có một lớp cutin không thấm nước và khí, cutin do tế bào chất 
tạo ra, chúng thấm qua vách cellulose ra ngoài nhiều hay ít tùy theo điều kiện 
khí hậu. Lớp cutin này không liên tục mà bị gián đoạn ở những lỗ khí (khí 
khổng). Cùng một loại cây, nếu sống ở khí hậu khô thì có lớp cutin dày, nếu 
sống Ở ở khí hậu ẩm ướt thì lớp cutin mồng. Lớp cutin có khi tạo thành u lỗi trước 
mỗi tế bào hoặc tạo thành những đường vân đặc sắc cho một số cây. Đây là các 
đặc điểm được vận dụng trong nghiên cứu bột dược liệu. Ö các cây họ Lúa, vách 
ngoài tế bào biểu bì có thể phủ thêm chất silic làm cho mặt ngoài các cây đó sờ 
thấy nham nhám. Ở cây Mía, quả bí, biểu bì phủ thêm một lớp sáp trông giống 
như phấn trắng. 

Tế bào biểu bì thường không có lục lạp, ngoại trừ ở một số Dương xỉ, nhiều 


48 


cây ở nước hay mọc ở chỗ râm như Lan, tế bào biểu bì có lục lạp. Trong tế bào 
biểu bì có thể chứa lạp không màu, các sắc lạp (caroten), tinh thể ecalei oxalat, 
nang thạch (tinh thể calei carbonat), tỉnh bột. Trong không bào thường chứa 
những flavon (màu vàng), anthocyan (màu lam, tím hoặc đỏ) làm cho tế bào 
biểu bì có màu sắc. 

Một số tế bào biểu bì có thể kéo dài ra tạo thành ông che chở hoặc lông tiết. 
3.2.1.9. Hạ bì 


Ở vài loại lá như lá Đa (¿eus), lá Trúc đào (Werium) hoặc thân, bên dưới 
biểu bì có một hoặc nhiều lớp tế bào phân biệt với các mô cơ bản (mô mềm) bên 
trong về mặt hình thái cũng như chức năng sinh lý đó là hạ bì. Trong vài trường 
hợp, hạ bì được hình thành từ nguyên bì bằng cách phân chia theo mặt phẳng 
Song song với bể mặt của biểu bì. Đôi khi hạ bì có vách hoá mô cứng nhiều hay ít 
(lá Thông). Người ta cho là hạ bì có vai trò che chở hay dự trữ nước. 
3.2.1.3. Lỗ khí 

Lỗ khí (khí khổng) là những lỗ thủng trên biểu bì để trao đổi khí và hơi 
nước với môi trường ngoài. Nhìn từ trên xuống, lỗ khí cấu tạo bởi 3 tế bào hình 
hạt đậu gọi là /ế bào 1ỗ khí, hướng mặt khuyết vào nhau để hở một khe nhỏ gọi 
là khe lỗ khí (u¡ khẩu). Tế bào lỗ khí có chứa lục lạp. Ở vi phẫu cắt ngang, bên 
dưới khe lỗ khí là một khoảng trống gọi là phòng dưới lỗ khí; trên vách ngoài, 
có khi trên vách trong của tế bào lỗ khí hình thành những mấu gờ chắn lối vào 
khe lỗ khí (Hình 9.3). Độ rộng của một khe lỗ khí khoảng !/o mm”. Cấu tạo 
của tế bào lỗ khí và sự thay đổi hình dạng của nó gây nên sự đóng mỏ của khe 
lỗ khí giúp điều hòa sự trao đổi khí giữa cây và môi trường xung quanh, 

Lỗ khí có thể nằm cùng một mức hoặc hơi nhô lên hoặc thấp hơn so với tế 
bào biểu bì. Để giảm bót sự thoát hơi nước, lỗ khí có thể đặt dưới một huyệt nhỏ 
gọi là giếng (cây ở khí hậu khô) hoặc tập trung trong một huyệt to phủ đây lông 
gọi là phòng ẩn lỗ bhí (lá Trúc đào). 


Khe lỗ khí Tế bào lỗ khí 





Phòng dưới lỗ khí 





Hình 2.3. Biểu bì và lỗ khí 
1: Nhìn từ trên xuống, 2: Cắt ngang 


49 


Lỗ khí được tạo từ những tế bào biểu bì rất non. Nếu tế bào này phân chia 
làm hai, sau đó 2 tế bào con xa nhau và phân hoá, lỗ khí tạo ra chỉ có 2 tế bào 
lỗ khí thôi. Nếu cách phân chia phức tạp hơn tạo ra một nhóm tế bào con, trong 
đó 1 tế bào sẽ phân cắt thành 2 tế bào lỗ khí, các tế bào còn lại là tế bào phụ 
còn gọi là tế bào bạn, chúng sẽ khác hẳn tế bào biểu bì xung quanh. Số lượng và 
vị trí của các tế bào bạn cũng là những đặc điểm được sử dụng để kiểm nghiệm 
dược liệu. 

Dựa theo cách sắp xếp của các tế bào bạn, người ta phân biệt 5 kiểu lỗ khí: 

— Kiểu hỗn bào (kiểu họ Hoàng liên): Bao quanh lỗ khí có nhiều tế bào 
không đều và không khác tế bào biểu bì (không phân hoá tế bào bạn). 

~ RÑiểu đị bào (kiểu họ Cải): Bao quanh lỗ khí có 3 tế bào bạn, trong đó 1 tế 
bào nhỏ hơn 2 tế bào kia. 

~ Kiểu song bào (kiểu họ Cà phê): 2 tế bào bạn nằm song song với khe lỗ khí. 

— Kiểu trực bào (kiểu họ Cẩm chướng): 2 tế bào bạn bao quanh lỗ khí có 
vách chung thẳng góc với khe lỗ khí. 


— Ñiểu vòng bào: Các tế bào bạn xếp nối tiếp nhau thành một vòng đai liên 
tục, bao quanh lỗ khí (lá Lốt) (Hình 3.4). 


` T 


Hình 2.4. Các kiểu lỗ khí 
1: Kiểu hỗn bào, 2: Kiểu song bào, 3: Kiểu trực bào, 4: Kiểu dị bào, 5: Kiểu vòng bào 


Lỗ khí thường có ở biểu bì các cơ quan trên mặt đất (trừ một số cánh hoa 
của một số loài), nhưng thường tập trung chủ yếu ở lá. Trung bình có khoảng 
300 lỗ khí / 1 mm? mặt lá. Trên lá, sự phân bố lỗ khí như sau: 

— Lá mọc đứng, lỗ khí có cả trên 2 mặt lá. 

— Lá nằm ngang, lỗ khí có nhiều ở mặt dưới. 

— Lá nổi trên mặt nước, lỗ khí có ở mặt trên. 

— Lá chìm đưới nước, không có lỗ khí. 
3.2.1.4. Lỗ nước 

Ngoài các lỗ khí, một số cây còn có những lỗ để cây tiết nước ra ngoài dưới 
thể lỏng, đó là những lỗ nước (thủy khổng), có ở lá Trà, cây họ Cúc, họ Hoa tán. 
he lỗ nước luôn mở; dưới khe lỗ nước có một khối tế bào hợp thành mô nước, 


59 


nhận vài nhánh của mạch xoắn, những mạch này dẫn nước đến mô nước rồi nó 
sẽ qua lỗ nước thoát ra ngoài dưới dạng những giọt nước nhỏ. 
3.2.1.ð. Lông che chở 

Một số tế bào biểu bì có thể mọc dài ra tạo lông che chở hoặc lông tiết (xem 
ở phần mô tiết). Lông che chở có chức năng tăng cường nhiệm vụ bảo vệ hoặc để 
giảm bớt sự thoát hơi nước. Tế bào của lông có thể vẫn còn sống hoặc đã chết và 
chứa đầy không khí làm cho lớp lông có màu trắng. Thường thì lông có vách 
ngăn cách riêng với tế bào biểu bì, nhưng cũng có những lông hoàn toàn là do tế 
bào biểu bì phát triển đài ra và không ngăn cách với tế bào biểu bì bởi một vách 
ngăn nào cả. Hình dạng, kích thước, sự phân bố của lông trên bể mặt các cơ 
quan là tính chất riêng của các nhóm cây khác nhau nên các đặc điểm này được 
dùng để nhận định loại cây. Một số dạng lông che chở thường BẶP: 

— Lông đơn bào: thẳng, cong, có thể phân nhánh. 

~ Lông đa bào: cấu tạo bởi nhiều tế bào xếp thành một dãy, có thể phân nhánh. 

— Lông dạng hình thoi: cấu tạo bởi 1 tế bào hình thoi nằm ngang, song song 
với bể mặt biểu bì, đính trên một chân ngắn ở giữa, 

~ Lông tỏa tròn: cấu tạo bởi một chân ngắn và một đầu đa bào. Nếu các tế 
bào của đầu tỏa ra trên một mặt phẳng ta có lông hình khiên, nếu tỏa ra khắp 
mọi phía trong không gian ta có lông hình sao. 

— Lông ngứa: cấu tạo bởi một tế bào chứa acid formic, đầu ngọn lông có silie 
nên giòn, dễ gãy khi chạm vào da người hay động vật để cho chất ngứa từ lông 
chảy vào trong vết thương (Hình 3.5). 

Lông có thể biến đổi thành gai như ở cây Hoa hồng, khi đó những tế bào của 
lông hoá gỗ và làm cho lông trở nên rất cứng. 





Hình 2.5. Các dạng lông che chở 
1: Đa bào một dãy, 2: Đa bào phân nhánh, 3: Đơn bào, 4 và 5: Đơn bào hình thoi 


3.2.2. Mô che chở ở rễ 


Ở rễ không có biểu bì. Tế bào nguyên thủy tạo biểu bì ở thân chỉ tạo chóp rễ 
trong trường hợp rễ. Chóp rễ che chở đầu ngọn rễ. Trên chóp rễ một đoạn là vùng 


ð1 


lông hút cấu tạo bởi những tế bào sống kéo dài thành lông hút, sau khi lớp lông 
hút này rụng đi thì rễ được che chở bởi một tầng hoá bần (tầng tẩm suberin). 

Ở lớp Hành, tầng suberoid có vai trò bảo vệ như tầng hoá bần ở lớp Ngọc 
lan, cấu tạo gồm nhiều lớp tế bào không xếp thành dãy xuyên tâm vì thuộc cấu 
tạo sơ cấp, có vách tẩm chất bần (suberin). 


3.2.3. Bần oà lỗ uỏ 


Bần là mô che chở thứ cấp, bao bọc các phần già của cây, nó được tạo ra từ 
sự hoạt động của tầng phát sinh bần — lục bì (chỉ eó ở Hạt trần và lớp Ngọc lan). 
Bần cấu tạo gồm nhiều lớp tế bào chết có vách tẩm chất bần không thấm nước 
và khí, các tế bào này xếp thành dãy xuyên tâm, không có các khoảng gian bào. 
Số tế bào của lớp bần được hình thành trong một năm, thuộc một dãy xuyên 
tâm thay đổi từ 2 đến 20 tùy theo loài. 

Khi cơ quan thực vật hình thành bần thì sự trao đổi khí với môi trường bên 
ngoài được thực hiện qua những lỗ hở gọi là 1ỗ uỏ (bì khổng), có khi rất nhiều. 
Đó là những nốt lốm đốm sần sùi, có dạng chấm hoặc đường nứt ngắn, lớn, dễ 
phân biệt được bằng mắt thường. Lỗ vỏ thường được hình thành từ những tế 
bào dưới lỗ khí phân chia, mất diệp lục và tròn lại, trở nên xốp. Những tế bào 
này gọi là £ế bào bổ sung, chúng chiếm đầy khoang dưới lỗ khí, xé rách biểu bì 
và có phần phình ra ngoài. Đây là những tế bào chết có vách mỏng không hoá 
bắn, sắp xếp lỏng lẻo chừa những khoảng gian bào. Các tế bào bổ sung ở mặt 
ngoài, nơi tiếp xúc với khí quyển, chết đi và bong ra và được thay thế bởi những 
tế bào mới do tầng phát sinh bần — lục bì sinh ra (Hình 3.6). Hình dạng và màu 
sắc của các lỗ vỏ có thể góp phần vào việc kiểm nghiệm các vỏ cây thuốc. 





Hình 2.6. Lỗ vỏ 
3.2.4. Thụ bì 


Thụ bì (vỏ chết) là lớp mô phức tạp cấu tạo bởi lớp bần và các mô phía ngoài 
lớp bần đó đã chết đi. Thụ bì có thể rộp dần lên rồi bong ra (thân cây Ôi) hoặc 
vẫn có thể còn dính vào cây nhưng nứt nẻ thành những đám đặc sắc, đặc trưng 
cho từng loại cây. 

3.9.5. Mô che chỏ ở hạt 


Hình thành từ sự biến chuyển của vỏ noãn. Khi noãn có hai vỏ noãn thì chỉ 
có vỏ ngoài biến chuyển thành vỏ hạt, còn vỏ trong dần dẫn tiêu đi một phần 


52 


hay hoàn toàn. Bản tính vỏ hạt liên quan đến bản tính của quả: những hạt được 
phóng thích ra ngoài khi quả chín đòi hỏi một sự che chở nhiều hơn hạt của 
những quả không mở. Nhiệm vụ cơ bản vỏ hạt là che chở, nhờ đó khả năng nảy 
mầm của hạt được giữ trong thời gian ngắn hay dài tùy thuộc vào loại cây. 


4. MÔ NÂNG ĐỠ 


4.1. Đinh nghĩa 

Mô nâng đỡ còn gọi là mô cơ giới cấu tạo bởi những tế bào có vách đày và 
cứng, làm nhiệm vụ nâng đỡ, nghĩa là làm cho cây cứng rắn. Trong thân cây 
tròn, chúng được xếp thành vòng ở gần phía ngoài; trong thân cây vuông, các 
mô nâng đỡ được đặt ở bốn góc. Trong rễ, các mô nâng đỡ tập trung vào phía 
trung tâm của eđ quan, nhờ vậy, rễ có thể chịu được tác dụng của trọng lực đề 
từ trên xuống. 


4.2. Phân loại 


Tùy theo bản chất của vách, người ta phân biệt 2 loại mô nâng đỡ: mô dày 
(giao mô, hậu mô) và mô cứng (cương mô). 
4.2.1. Mô dày 

Là mô nâng đỡ những bộ phận còn non, còn tăng trưởng, do đó các tế bào 
mô dày là những tế bào sống có vách bằng cellulose và pectin. Trong vi phẫu 
đọc, ta thấy các tế bào mô dày dưới dạng tế bào dài có đầu vuông hay nhọn xếp 
khít nhau. Trong vi phẫu ngang ta có thể phân biệt: 

= Mô dày góc: Vách tế bào chỉ đày lên ở góc tế bào. 

= Mô dày tròn: Vách tế bào dày lên đều đặn ở tất cả các vách. 

= Mô dày phiến: Vách tế bào chỉ dày lên theo hướng tiếp tuyến. 

Ngoài ra, người ta còn phân biệt mô dày xốp (mô dày ống) (Hình 2.7). 

Mô dày thường tập trung ở những chỗ lồi của thân cây, cuống lá, gân lá và ở 
ngay dưới biểu bì của các cơ quan non của cây vẫn còn khả năng mọc đài được. 
Cây lớp Hành thường không có mô dày. 





Hình 2.7. Các loại mô dày 
1 và 2: Mô dày góc, 3: Mô dày phiến, 4: Mõ dày tròn 


53 


4.2.2. Mô cứng 


Mô cứng cấu tạo bởi những tế bào chết có vách dày hoá gỗ ít nhiều, trên 
vách có những ống nhỏ xuyên qua để trao đối chất khi tế bào còn sống. Mô cứng 
thường nằm sâu trong các cơ quan không còn khả năng mọc dài nữa. 

Tùy hình dạng của tế bào mô cứng, người ta phân biệt 3 loại: 
4.2.2.1. Tế bào mô cứng 

"Tế bào mô cứng (tế bào cương mô) là những tế bào gần như đẳng kính, vách 
dày hoá gỗ và có ống trao đổi. Hình đạng biến thiên, thường hình khối nhiều 
mặt; cắt ngang có tiết diện tròn, đa giác, bầu dục. Vách tế bào có thể dày, mỏng 
không đều nhau, ví dụ: tế bào nội bì của rễ cây lớp Hành tẩm chất bẩn thành 
hình móng ngựa. Trên vách dày, có thể thấy rõ những vân tăng trưởng đồng tâm. 

Tế bào mô cứng gặp trong vùng vỏ của cơ quan đỉnh dưỡng, thịt của một số 
quả (Ổi, Lê), vỏ của các hạt; chúng có thể đứng riêng lẻ hoặc tụ thành từng đám 
hay thành vòng gọi là uòng đai mô cứng. 
4.9.2.2. Thể cứng 

Thể cứng (cương thể, tinh cương bào) là những tế bào mô cứng riêng lẻ, 
tương đối lớn và phân nhánh, thường gặp trong lá Trà, cuống lá Súng. 
4.2.2.3. Sợi mô cứng 

Là những tế bào chết, ở vi phẫu dọc có dạng hình thoi, dài hay ngắn, có 
vách dày hoá gỗ ít nhiều và khoang giữa rất hẹp, trên vách có ống trao đổi nhỏ; 
ở vì phẫu ngang có hình dạng thay đổi: tròn, bầu dục, đa giác. Tùy theo vị trí 
của sợi trong cơ quan ta phân biệt: 

~ 8øi vỏ thật: Nằm trong phần vỏ của cây (từ nội bì trở ra). 

~ 8ợi trụ bì: Do sự biến đổi của các tế bào trụ bì. 

~_ Sợi libe: ở trong Hbe, đôi khi sợi libe xếp xen kẽ với mô mềm libe và mạch 
rây tạo libe kết tầng như ở họ Bông (Malvaceae). 

~ Sợi gỗ: ở trong phần gỗ của cây. Vách của sợi luôn luôn rất dày vì tầm 
chất gỗ, nhưng cũng có những sợi có vách bằng cellulose, ví dụ: Lanh, Gai 
(Hình 3.8). 





Hình 2.8. Các loại mô cứng 
1: Tế bào mô cứng, 2: Thể cứng ở cuống lá Sen (a) và lá Trà (b), 
3: Sợi mô cứng cắt ngang (a) và dọc (b). 


54 


5. MÔ DẪN 
5.1. Định nghĩa 


Mô dẫn cấu tạo bởi những tế bào đài, xếp nối tiếp với nhau thành từng dãy 
đọc song song với trục của cơ quan, có nhiệm vụ dẫn nhựa. Trong cơ thể thực 
vật bậc cao có hai dòng nhựa vận chuyển ngược chiều nhau: 

— Nhựa nguyên: Gồm nước và các muối vô cơ hòa tan trong nước do rễ hút 
từ đất lên, được vận chuyển trong các yếu tố gỗ từ rễ lên lá. 

— Nhựa luyện: Là dung dịch các chất hữu cơ do lá quang hợp, được vận 
chuyển trong các yếu tố libe từ lá đến các cơ quan của cây để nuôi cây. 

Gỗ và libe tạo bộ máy dẫn của thực vật. Mô dẫn thật không có ở Tảo và 
Nấm. Cấu tạo của mô dẫn phức tạp dẫn từ Quyết đến Hạt trần và Hạt kín (thực 
vật có mạch: Quyết, Hạt trần, Hạt kín). 


5.2. Phân loại 

Tùy theo chức năng dẫn nhựa, người ta phân biệt 2 loại mô dẫn: gỗ và libo. 
5.2.1. Gỗ 

Gỗ (xylem) là một mô phức tạp gồm hai thành phần: 

— Những yếu tố dẫn nhựa nguyên gồm quản bào còn gọi là mạch ngăn và 
mạch gỗ còn gọi là mạch thông. 

— Những yếu tố không đẫn nhựa gồm mô mềm gỗ và sợi gỗ. 

Trước tiên, ta phân biệt trong gỗ: 

- Gỗ sơ cấp: Hình thành từ sự hoạt động của sinh mô sơ cấp ở ngọn thân, 
chóp rễ. 

- Gỗ thứ cấp: Hình thành từ sự hoạt động của tượng tầng, gặp ở Hạt trần 
và hầu hết lớp Ngọc lan. 
5.3.1.1. Các yếu tố dẫn nhựa nguyên 

Cấu tạo bởi những tế bào chết, dài, xếp nối tiếp nhau thành những dãy song 
Song với trục cơ quan, tạo thành những ống dẫn đi từ đầu này đến đầu kia của 
cây. Nếu các tế bào đó vẫn còn các vách ngang, ta gọi là mạch ngăn hay quản 
bào. Nếu các vách ngang đã biến mất, tạo thành những ống thông suốt, ta gọi 
là mạch thông hoặc mạch gô. Đường kính của mạch ngăn nhỏ hơn mạch thông. 

d) Mạch ngăn 

Mạch ngăn (quản bào) là những tế bào hình thoi, chết, hai đầu nhọn, xếp 
nối tiếp nhau thành hệ thống dẫn truyền. Nhựa nguyên chuyển từ mạch ngăn 
này sang mạch ngăn khác qua các vách ngang không hoá gỗ. Các vách bên thì 
hoá gỗ ổ mặt trong, nhưng không đều khắp mặt vách, có những chỗ vách vẫn 
mỏng bằng cellulose xen lẫn với những chỗ dày hoá gỗ. Qua những chỗ mồng, 


nhựa nguyên có thể thấm từ mạch ngăn này sang mạch ngăn khác hoặc sang 
mô mềm gỗ. Tùy theo những chỗ dày hoá gỗ đó, người ta phân biệt các loại 
mạch ngăn sau đây: 

- Mạch vòng, mạch xoắn: Những chỗ dày hoá gỗ thành hình vòng tròn rời 
nhau hay hình xoắn ốc. Cũng có khi, các đoạn xoắn xen lẫn với các đoạn vòng 
tạo thành mạch vòng xoắn. Ba loại mạch này có trong các bộ phận non của 
cây còn khả năng mọc dài, chúng tạo thành phần gỗ gọi là tiển mộc (gỗ 1). 

~ Mạch ngăn hình thang: Đặc sắc cho Dương xỉ, đó là những tế bào rất đài, 
tiết diện đa giác, hai đầu mạch có vách ngang vắt xóo. Mỗi mặt của mạch ngăn, 
có những chỗ (trên cạnh dọc của mạch) dày hoá gỗ tựa như hai cột thang nối với 
những chỗ dày ngang song song, tất cả trông như một cái thang; ở khe giữa các 
chỗ dày ngang đó vách vẫn mỏng bằng cellulose. 

~ Mạch ngăn có chấm đồng tiền: Hậu mộc của cây Hạt trần được cấu tạo 
bởi loại mạch này. Đó là những: tế bào có tiết điện vuông, đầu mạch vát xéo. 
Vách dọc dày và bị hoá gỗ; trên các vách dọc này có những chấm hình đồng 
tiền xếp thành đãy dọc, đó là nơi thấm của nhựa nguyên. Mỗi chấm hình đồng 
tiển cấu tạo bởi một bản mồng bằng cellulose, chất gỗ dày lên ở hai bên bản 
mồng và bị tróc ra ở ngay chỗ chấm đồng tiển thành hình chữ Y úp ngược. lÒ) 
trung tâm bản mồng có một khoanh nhỏ hình tròn hoá gỗ gọi là /orus, có tác 
dụng như một lưỡi gà. Khi áp suất ở 2 quản bào kế cận bằng nhau, sự trao đổi 
có thể xảy ra qua phần thấm của vách bằng cellulose. Khi áp suất ở một quản 
bào lớn hơn, lưỡi gà sẽ bị đẩy sang phía bên kia, bịt chặt 1ỗ ở đầu hình chữ Ÿ 
và ngăn chặn sự trao đổi (Hình 2.9). Chiều dài của các mạch ngăn có chấm 
hình đồng tiền khoảng 1-2 mm, mạch ngăn này vừa có nhiệm vụ dẫn nhựa, 
vừa làm nhiệm vụ nâng đõ. 

b) Mạch thông 


Mạch thông (mạch gỗ) cấu tạo bởi những tế bào chết, dài (có thể tới 3-5 m ở 
dây leo), không còn vách ngăn ngang, tạo thành những ống thông suốt, xếp nối 
tiếp nhau thành dãy dọc trong cây. Vách dọc của mạch có nhiều chỗ dày lên vì 
tầm chất gỗ, giới hạn những vùng còn cellulose. Tùy theo những chỗ dày hoá gỗ, 
người ta phân biệt: 

~ Mạch vạch: Những chỗ dày hoá gỗ nằm ngang, làm cho mạch có những 
vạch kẻ ngang. 

— Mạch mạng: Chỗ dày hoá gỗ hình mạng lưới, trong các mắt lưới vách vẫn 
mỏng bằng cellulose. 

- Mạch chấm: Vách hoá gỗ gần như hoàn toàn, chỉ để hỏ những chấm nhỏ 
bằng cellulose (Hình 2.9). 

Các mạch gỗ này có trong các cơ quan đã trưởng thành, không mọc dài được 
nữa, tạo thành phần gỗ gọi là hậu mộc. Đây là những kiểu mạch tiến hoá nhất. 


56 














Hinh 2.9, Các loại mạch gỗ 
1: Mạch vòng, 2: Mạch vòng xoắn, 3 và 4: Mạch xoắn, 5: Mạch vạch, 
6 và 7: Mạch mạng, 8: Mạch điểm, 9: Mạch hình thang, 
10: Mạch chấm hình đồng tiền cắt ngang (A) và cắt dọc (B) 


Sự tiến hoá từ mạch ngăn đến mạch thông được thực hiện trên vách ngang 
hoặc vách đọc, có thể tóm tắt như sau: 

Trên vách ngang 

~ Thủng lỗ rây: Vách ngang vát xéo vẫn còn hiện diện nhưng trên đó có nhiều 
lỗ thủng tròn, thường gặp ở một số cây Hạt trần như Dây gắm, Ma hoàng. 

— Thủng lỗ hình thang: Các điểm hoàn toàn thủng của vách ngăn vát xéo 
đính vào nhau thành những khe đài ngang, xếp song song, giới hạn bởi những 
chỗ dày lên kiểu hình bậc thang. 

— Thủng lỗ đơn: Các vách ngăn ngang thu hẹp, hết vát xéo, trở thành ngang 
và bị chiếm bởi một lỗ thủng to bao quanh bởi một gờ tròn bị tẩm chất gỗ, đây 
là kiểu tiến hoá nhất, phổ biến nhất ở cây Hạt kín. 

Trên vách dọc 

Các chấm hình đồng tiền biến chuyển - lỗ hở kéo đài, nhiều lễ gần nhau 
dính vào nhau làm cho vách đọc của mạch thành những vạch. Những vùng còn 
cellulose bị tách ra bởi những dãy băng song song tẩm mộc tố, nếu những dãy 
băng này nối những đãy song song tẩm mộc tố kế cận thì mạch có dạng mạng. 
Cuối cùng nếu các chấm được phân bế không thứ tự trên vách dọc thì mạch có 
dạng chấm. 

Khi các mạch gỗ đã già, chúng không còn làm nhiệm vụ dẫn nhựa nữa và bị 
lấp bởi các thể bít (thể nút) sinh bởi mô mềm mọc lỗi ra qua các lỗ của vách 
mạch gỗ. Các mạch bị bít này tạo thành lớp gỗ ròng hay lõi, chỉ làm nhiệm vụ 


5ï 


nâng đỡ hay dự trữ. Phần gỗ non còn đang làm nhiệm vụ dẫn nhựa tạo thành 
gỗ đức. 
5.3.1.3. Các yếu tố không dẫn nhựa nguyên 

a) Sợi gỗ 

Nói chung sợi là những tế bào đài, đầu nhọn, vách dày hoá gỗ ít nhiều, để 
lại một khoang giữa hẹp, có nhiệm vụ nâng đỡ. Người ta phân biệt những loại 
sợi gỗ sau: 

_ Søi mạch: Là những tế bào thông thường dài, hình thoi, đầu hơi tù, vách 
đày, khoang giữa hẹp (tiết diện hình đa giác hoặc hình chữ nhật), trên vách có 
những chấm đồng tiền giống như mạch của Hạt trần. Chúng vừa có nhiệm vụ 
nâng đỡ vừa có nhiệm vụ dẫn nhựa. Sợi mạch là thành phần cấu tạo chủ yếu 
của hầu hết gỗ 2 đồng mộc của Quyết, Hạt trần và vài cây lớp Ngọc lan rất sơ 
khai. Sợi mạch hiện diện ít hơn ở gỗ 2 dị mộc. 

~ 8ợi gỗ: Khái niệm này trong giải phẫu thực vật chỉ giới hạn ở các sợi gỗ 
thật, có chức năng nâng đỡ. Gặp ở các cây lớp Ngọc lan. 

~ 8ợi có vách ngăn ngang: Được hình thành khi tế bào còn non, chất nguyên 
sinh còn hoạt động, vách mồng, gặp ở những cây thân cỏ. 

b) Mô mềm gỗ 

Cấu tạo bởi những tế bào sống làm nhiệm vụ dự trữ, được tạo ra từ tượng 
tầng, vách có thể hoá gỗ hoặc vẫn còn cellulose. Nhờ sự hiện điện của mô mềm 
gỗ mà nhựa luyện vào được trong gỗ. Có 2 loại mô mềm gỗ: 

~ Mô mềm dọc: Đây là mô mềm gỗ thật, có thể là phần mô cuối cùng mà 
tượng tầng tạo ra trước khi sang giai đoạn nghỉ, khi đó mô mềm gỗ ở bên ngoài 
vòng gỗ 2 được tạo ra mỗi năm (gặp ở cây lớp Ngọc lan sơ khai). Mô mềm gỗ dọc 
có thể kèm theo các mạch (parenchyme paratracheal), đôi khi tạo thành một 
bao quanh mạch (parenchyme vasicentrique) hoặc là rải rác ở giữa các mạch 
ngăn và sợi mạch (parenchyme diffus). 

~ Mô mềm gỗ ngang: Còn gọi là tia gỗ, là một phần của tia ruột. Tia gỗ có 
thể rộng hay hẹp, cấu tạo bởi một hay nhiều dãy tế bào. Tế bào của tia gỗ 
thường là tế bào sống, vách tế bào tẩm chất gỗ hoặc không. Tia gỗ giúp cho 
nước từ gỗ đến tượng tầng và libe giúp nhựa luyện từ libe đến mô mềm gỗ. 
Thường ở Hạt kín, các mô gỗ sau một thời gian hoạt động bị lấp bởi những thể 
bít sinh bởi các tế bào mô mềm kế cận, nhất là mô mềm gỗ ngang mọc lỗi qua 
các lỗ của vách mạch gỗ. 


ð.2.2. Libe 


Libe (phloem) có nhiệm vụ dẫn nhựa luyện, cấu tạo bởi những tế bào sống 
có vách bằng cellulose, gồm các thành phần: mạch rây, tế bào kèm, mô mềm 
libo, tia libe và sợi libe. 


58 





Giống như gỗ, libe cũng được phân biệt: libe cấp 1 (libe sơ cấp) được tạo do 
mô phân sinh sơ cấp và libe cấp 2 (libe thứ cấp) hình thành từ sự hoạt động của 
tượng tầng. 
5.3.2.1. Yếu tố dẫn nhựa luyện: mạch rây 

Cấu tạo bởi những tế bào sống, dài, xếp nối tiếp nhau thành dãy dọc. Ngay 
trong giai đoạn phân hoá, tế bào mạch rây có một lớp nguyên sinh chất bao 
quanh một không bào to, Trong nguyên sinh chất có ty thể, lạp thể và những 
thể đặc biệt gọi là zbể' nhây. Nhân lúc đầu thể hiện rõ, sau đó biến mất trong 
quá trình chuyên hoá của tế bào. Thể nhầy (chất có nguồn gốc protid) có thể 
hình tròn, hình suốt chỉ hoặc hình xoắn bện vào nhau. Về sau, trong quá trình 
phân hoá của mạch rây, các thể nhây mất hình dạng rõ rệt, có khi dính với 
nhau và cuối cùng phân tán trong dịch tế bào khi không còn lớp màng mỏng 
trong của chất tế bào. 

Mạch rây có vách dọc bằng cellulose và các vách ngang có nhiều lỗ thủng 
nhỏ giống như một cái rây, nhựa luyện được vận chuyển qua các lỗ thủng này 
(Hình 2.10). Sự lưu thông này không liên tục mà bị gián đoạn vào những mùa 
thu, mùa đông, lúc đó các lỗ rây bị bít bằng calose. Đôi khi thể bít không tổn tại 
(Nho) và qua mùa xuân thì mạch rây hoạt động lại bình thường. Ở nhiều 
trường hợp khác, thể bít tôn tại và sang mùa xuân có những mạch mới được tạo 
trong libe 3 hoặc có thể phát sinh từ các tế bào kèm. Chiều dài mạch rây vào 
khoảng 0,3-0,4 mm ở cây Bí; 0,6 mm ở cây Nho. 

Ö các cây Hạt trần và Dương xỉ, yếu tế dẫn trong libe là tế bảo rấây. Đó là 
những tế bào có đầu nhọn tiếp xúc với nhau không tạo thành những đãy thẳng 
đài như kiểu các mạch rây, có các vùng rây ít chuyên hoá và phân bế trên nhiều 
chỗ khác nhau của vách đọc không theo thứ tự nào cả, 
5.2.2.2. Các yếu tố không dẫn nhựa luyện 

a) Tế bào hèm 

Là những tế bào sống, có vách mỏng, ở bên cạnh các mạch rây. Về nguồn 
gốc, chúng được tạo từ tế bào nguyên thủy của mạch rây. Tế bào nguyên thủy 
của mạch rây phân vách đọc tạo hai tế bào có kích thước không đều nhau. Tế 
bào lớn sẽ phân hoá thành mạch rây; tế bào nhỏ sẽ phân chia vài lần theo 
hướng ngang tạo thành những tế bào kèm. Tế bào kèm có mặt cát hình tam giác 
và mỗi tế bào nguyên thủy có thể tạo nhiều tế bào kèm. Tế bào kèm có thể đài 
bằng hay ngắn hơn tế bào mạch rây cạnh nó, có nguyên sinh chất đậm đặc, 1 
nhân, nhiều không bào, vách tế bào không có lỗ rây và trong tế bào chất không 
có tỉnh bột. Tế bào kèm có khả năng hình thành các men giúp mạch rầy thực 
hiện các phân ứng sinh hoá trong mạch, ngăn cản chất tế bào của mạch rây 
đông lại, bảo đảm việc vận chuyển các sản phẩm tổng hợp. Tế bào kèm ở dạng 
điển hình chỉ gặp ở thực vật Hạt kín, không có ở Hạt trần, những cây không 
hoa có mạch và những cây gỗ của lớp Ngọc lan nguyên thủy. 


59 


Tế bào kèm 





Sàng 


2 


Ống sàng 


Hình 2.10. Mạch rây ngang (1) và dọc (2) 


Ở Hạt trần, tương đồng với tế bào kèm là những tế bào sinh aibumin. Đây là 
những tế bào sống, chứa rất nhiều protid thông với mạch rây qua những điểm. Sau 
một thời gian hoạt động, tế bào tiêu dân và nơi đó xuất hiện một khuyết. 

b) Mô mêm libe 

Là những tế bào sống, vách bằng cellulose, không có lỗ rây, chứa nhiều tỉnh 
bột, có vai trò dự trữ. 

ø) Tia libe 

Tia libe là phần ngoài của tia ruột, nối tiếp tia gỗ, xuyên qua libe 2, có 
nhiệm vụ dự trữ. 

Tia libe và tia gỗ hợp thành tia ruột (tia tủy); tia ruột giúp cho việc trao đổi 
giữa trung tâm của rễ hoặc thân với phần vỏ. 

đ) Sợi libe 

Chỉ có ở libe 2 và chỉ gặp ở cây lớp Ngọc lan hoặc ở Hạt trần. Đôi khi sợi libe 
xếp thành tầng xen kẽ với mô mềm libe và mạch rây tạo thành libe 3 kết tẦng 
(ở họ Bông). Cũng như sợi gỗ, sợi libe là những tế bào dài hình thoi có vách dày 
hoá gỗ hoặc không, có khoang hẹp và có nhiệm vụ nâng đỡ. 

Các thành phần của libe và gỗ thường tụ hợp thành đám gọi là bó dẫn. Tùy 
theo vị trí của libe và gỗ, người ta phân biệt 4 loại bó (Hình 2.11): 

~ Bó chồng: Libe xếp chỗng lên gỗ; libe ở ngoài, gỗ ở trong. Ở các cây lớp 
Hành, giữa libe và gỗ không có tầng phát sinh nên bó libe gỗ không phát triển 
được nữa, đó là bó đẫn kín. Các cây lớp Ngọc lan có tượng tầng giữa libe và gỗ 
tạo libe 2 và gỗ 2 nên Hbe 1 cách xa với gỗ 1, đó là bó dẫn hở. 

— Bó chồng kép: Gỗ tiếp xúc với libe ở 2 mặt: mặt ngoài và mặt trong. 

~ Bó đồng tâm: Libe bao quanh gỗ hoặc gỗ kẹp libe ở trong. Bó gỗ hình chữ 
Ý là dạng trung gian giữa bó chồng và bó đồng tâm. 


— Bó xuyên tâm: Trong rễ, libe xếp xen kẽ với gỗ theo hướng xuyên tâm. 


60 


ÿ ÿ @ “ý AcA 


1 2 3 4 5 


Hình 2.11. Các kiểu bó dẫn 
1: Bé chồng, 2: Bó chồng kép, 3: Bó đồng tâm, 4: Bó gỗ hình chữ V, 5: Bó xuyên tâm 


6. MÔ TIẾT 


6.1. Định nghĩa 


Cấu tạo bởi những tế bào sống, có vách bằng cellulose và tiết ra những chất 
được xem như là chất bã của cây như tỉnh dầu, nhựa mủ, gôm, tanin... Thường 
những chất này không thải ra ngoài mà đọng lại trong cây. 


6.2, Phân loại 
6.2.1. Tế bào tiết 


Tế bào tiết có thể là tế bào riêng lẻ trong mô mềm hay là biểu bì của cơ 
quan đỉnh dưỡng. 

~ Biểu bì tiết: Có những biểu bì tiết ra tỉnh đầu hoặc resin, ví dụ ở cánh hoa 
hồng... Tế bào biểu bì tiết thường khác tế bào biểu bì quanh nó, kích thước có 
thể nhỏ hơn tế bào biểu bì thường, vách ngoài có thể không có cutin hoặc tế bào 
biểu bì tiết có thể nhô lên một chút thành như một gai thịt nhỏ. 

— Tế bào tiết: Đó là những tế bào riêng lẻ, nằm rải rác trong mô mềm vỏ, 
libe, gỗ, tủy và đựng những chất do chính tế bào tiết ra (tỉnh dầu, myrosin, 
tanin, chất nhầy). Hình dạng và kích thước tế bào tiết không khác tế bào mô 
mềm xung quanh, đôi khi chúng có thể lớn hơn một chút. Vách cellulose của 
chúng mỏng và thường vách trong được phủ bởi một lớp mỏng chất bần để ngăn 
các tế bào lân cận với chất tiết. 

Ö Dương xỉ đực, trong những khuyết của mô mềm rễ có những bộ phận gọi 
là lông tiết chứa tỉnh đầu bên trong. 


6.2.9. Lông tiết 

Lông tiết do những tế bào biểu bì mọc dài ra. Mỗi lông tiết gồm có 1 chân và 
1 đầu, có thể đơn hoặc đa bào. Ở họ Hoa môi, lông tiết cấu tạo bởi 4-8 tế bào 
xếp trên cùng một mặt phẳng; lông tiết ở họ Cúc cấu tạo bởi hai dãy tế bào 
chồng lên nhau. Tĩnh dầu tiết ra đọng dưới lớp cutin (Hình 9.12). 
6.9.3. Túi tiết oà ống tiết 

Đó là những lỗ hổng hình cầu (túi) hoặc hình trụ (ống), được bao bọc bởi các 
tế bào tiết và chứa những chất do tế bào đó tiết ra. Trên vi phẫu ngang, không 


61 


phân biệt được túi và ống tiết vì tiết điện như nhau. Đường kính của túi và ống 
tiết bao giờ cũng lớn hơn tế bào ở xung quanh. Trên vi phẫu dọc ở ống tiết cho 
thấy 2 dãy tế bào viền 2 vách bên của ống. Ống tiết thường được bao bọc bởi 
những lớp mô dày hay mô cứng. Có 3 kiểu túi tiết và ống tiết: 
6.3.3.1. Kiểu ly bào 

Phát sinh từ 1 tế bào mô mềm, phân chia làm 4 nhờ 2 lần phân cắt vuông 
góc. 4 tế bào này tách rời và để lại giữa chúng một đạo nhỏ, đạo lớn dần thành 
túi. Túi lớn đần nhờ những tế bào ở bờ phân chia theo vách xuyên tâm nhiều 
lần. Như vậy, khoảng gian bào ở giữa biến thành túi tròn giới hạn bởi một vòng 
tế bào bìa tiết tinh đầu; kiểu này gặp ở họ Sim (Myrtaceae). 
6.3.3.2. Kiểu tiêu ly bào 

Được hình thành đầu tiên theo kiểu ly bào, nhưng các tế bào bìa thay vì chỉ 
phân cắt xuyên tâm, nó cũng phân cắt theo đường tiếp tuyến. Như vậy, bờ của 
đạo tạo thành nhiều lớp tế bào đồng tâm. Vách tế bào trong cùng bị tiêu hủy 
làm cho khoảng gian bào đựng chất tiết bị rách tua tủa. Kiểu túi tiết này gặp ở 
họ Cam (Rutaceae) (Hình 2.12). 
6.3.3.3. Kiểu tiêu bào 

Được hình thành dò sự tiêu hủy một nhóm tế bào bởi chất gôm hay chất 
nhầy tạo một khoảng trống, ở giữa đựng chất tiết. 





Hình 2.12. Các kiểu lông tiết và túi tiết 
1, 2 và 3: Lông tiết, 4: Túi tiết kiểu ly bào, 6: Túi tiết kiểu tiêu ly bảo 


6.3.4. Ống nhựa mù 


Còn gọi là nhũ quản, là những tế bào hay ống tiết đặc biệt. Chất tiết ra là 
nhựa mủ, thường có màu trắng đục hoặc màu ngà, được tích lũy trong không 
bào của tế bào tiết ra nó. Có 3 loại ống nhựa mủ: 


— Ống nhựa mủ có đốt: Tế bào tiết nhũ dịch có thể riêng lẻ hoặc xếp thành 


62 


dãy gọi là ống nhựa mủ có đốt. Các vách ngang của chúng có thể còn nguyên, có 
lỗ hoặc mất hẳn (gặp ở một vài cây họ Á phiện, họ Khoai lang). 

— Ống nhựa mủ hình mạng: Có cùng nguồn gốc với loại trên, nhưng ở đây 
các tế bào phân nhánh và tiếp giao với nhau tạo thành hình mạng (gặp ở phần 
lớn họ Á phiện). 

= Ống nhựa mủ thật: Là ống nhựa mủ không có đốt, gặp ở một số cây họ 
Trúc đào, Thầu dầu, Thiên lý. Là những ống dài vô hạn định, phân nhánh, 
không có vách ngăn ngang và không tiếp giao với nhau. Cắt ngang ống nhựa 
mủ thật có tiết diện tròn, có vách đày bằng cellulose, chiết quang. Tế bào chất 
của chúng chứa nhiều nhân, các nhân này phân cắt ở những ngọn các nhánh 
đang tăng trưởng nhưng không bao giờ tạo vách ngăn. Nhũ dịch của chúng 
chứa chất cao su (Hình 9.13). 





Hình 2.13. Các kiểu ống nhựa mủ 
1 và 2: Ống nhựa mủ có đốt, 3: Ống nhựa mủ hình mạng, 4: Ống nhựa mủ thật 


6.9.5. Tuyến mật 

Thường có ở hoa và trên các cơ quan đỉnh dưỡng của cây như thân, lá, lá kèm 
và cuống hoa. Tuyến tiết được tạo ngay trên đế hoa và được gọi là đĩa mật. Mật 
tiết ra có màu trắng hơi vàng không có mùi, Tuyến mật cấu tạo bởi một nhóm tế 
bào nhỏ, vách mỏng, nhân to, khoảng gian bào nhỏ, có mật tận cùng ở đáy tuyến 
giống như ở lỗ nước. Mô này thường phủ một lớp biểu bì có lỗ khí. Mật tiết ra ngoài 
qua lỗ khí. Nếu không có lỗ khí, mật tiết ra ngoài qua lốp cutin mỏng. 

Mô thực vật cấu tạo thành các cơ quan đinh dưỡng và sinh sản của thực vật. 


CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ 


1. Nêu định nghĩa và chức năng của 6 loại mô ở thực vật bậc cao. 
2. Nêu cấu tạo của lông che chổ và lông tiết. 

3. Phân biệt các kiểu lỗ khí. 

4. Nêu những điểm khác biệt giữa mô dày và mô cứng. 

5. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Mô che chở gồm các loại: 


63 


A. Biểu bì, tầng tẩm suberin, suberoid, bần, thụ bì, vỏ hạt. 
B. Biểu bì, tầng tẩm suberin, suberoid, chóp rễ, bẩn, vỏ hạt. 
€. Biểu bì, tầng tẩm suberin, suberoid, chóp rễ, bần, thụ bì, vô hạt. 
D. Biểu bì, tầng tẩm suberin, chóp rễ, bần, thụ bì, vỏ hạt. 
6. Hãy chọn phương án trả lời đúng. “Libe bao quanh gỗ hoặc gỗ kẹp libe ở trong” là 
kiểu bó mạch: 
A. Bó xuyên tâm. 
B. Bó chồng. 
Œ. Bó gỗ hình chữ V kẹp libe ở giữa. 
D.Bó đồng tâm. 
#. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Ống nhựa mủ hình mạng là: 
A. Những tế bào tiết nhựa mủ riêng lẻ hay xếp thành dãy, các vách ngăn 
ngang của chúng có thể còn nguyên, có lỗ hoặc mất hẳn. 
B. Những ống đài vô hạn định, phân nhánh, không có vách ngăn ngang và 
không tiếp giao với nhau. 
C. Những tế bào tiết nhựa mủ, phân nhánh và tiếp giao với nhau. 
D. Những tế bào hay ống tiết đặc biệt; chất tiết ra là nhựa mủ, thường là nhũ 
dịch màu trắng đục hay màu ngà, được tích lũy trong không bào của tế bào 
tiết ra nó. 


64 


Chương 3 
CƠ QUAN DINH DƯỠNG CỦA THỰC VẬT BẬC CAO 


a. ñễ câu 





Rễ là cơ quan dinh dưỡng của cây, thường mọc dưới đất theo hướng từ trên 
xuống, để giữ chặt cây xuống đất, đồng thời có nhiệm vụ hấp thu nước và các 
muối vô cơ hòa tan để nuôi cây. Một số rễ còn tích lũy chất đỉnh dưỡng. Rễ 
không bao giờ mang lá, không có lục lạp trừ rễ khí sinh của họ Lan. 


1. HÌNH THÁI 


1,1. Các phần của rễ 


Khi quan sát một hạt nảy mầm, ví dụ hạt đậu, ta thấy một bộ phận hình 
trụ, màu trắng, mọc ra từ rễ mầm, hướng xuống đất, đó là rễ chính. Rễ còn non 
có ð vùng: 

— Chóp rễ: Giống như một bao trắng úp lên ngọn rễ, có nhiệm vụ che chở 
đầu ngọn rễ. Nó do nhiều lớp tế bào, lốp ngoài rụng đi từ từ, trong lúc nhiều lớp 
mới được tạo ra ở phía bên trong. Chóp rễ có thể không có ở các rễ được phủ bởi 
một lớp sợi nấm, ở rễ mút của những cây ký sinh. 

— Vùng tăng trưởng: Trên chóp rễ có vùng dài khoảng vài mm và láng, đó là 
vùng tăng trưởng, giúp rễ mọc dài ra. Vùng này do các tế bào mô phân sinh 
ngọn ở phía đầu ngọn rễ tạo ra. 

— Vùng lông hút: Trên vùng tăng trưởng là vùng lông hút, mang nhiều lông 


6ð 


nhỏ, mịn để hấp thu nước và muối khoáng cho cây. Các lông này bắt đầu mọc từ 
phía dưới, càng lên trên càng mọc đài, rồi sẽ rụng đi, trong khi ở phía dưới lại 
có những lông hút mới bắt đầu mọc. Vì vậy chiều dài của vùng lông hút không 
thay đổi đối với mỗi loài. 

— Vùng hoá bần: Trên vùng lông hút là vùng hoá bần (vùng phân nhánh), 
đó là một vùng trống, không láng. Do lông hút đã rụng đi nên tầng tế bào ở 
phía dưới các lông hút lộ ra và vách bị tẩm chất bần (đó là tầng tẩm chất 
bản ở rễ cây lớp Ngọc lan hay tầng suberoid ở rễ cây lớp Hành) có nhiệm vụ 
che chở. 

lÔ) lớp Ngọc lan và ngành Thông, trong vùng hoá bần có các rễ con mọc ra và 
cũng mang đủ các bộ phận như rễ cái. Các rễ con xếp thành hàng dọc trên rễ 
cái. Số lượng hàng rễ con là một con số không đổi ở mỗi loài cây và đặc trưng 
cho loài. Các rễ con bậc nhất lại có thể mọc ra các rễ con bậc 2, những rễ con 
bậc 2 lại mọc ra những rễ con bậc 3... Tất cả hợp thành hệ thống rễ. 

- Cổ rễ: Là đoạn nối liền rễ với thân, tại vùng này hệ thống dẫn của rễ sẽ 
chuyển tiếp sang cấu tạo hệ mạch dẫn của thân. 


1.9. Các loại rễ 


— Rễ trụ: Rễ cái phát triển mạnh hơn rễ con nên mọc sâu xuống dưới đất, 
đặc trưng cho rễ cây Hạt trần và lớp Ngọc lan. 

~ Rễ chùm: Rễ cái bị hoại đi sớm, các rễ con to gần bằng nhau, mọc tua tủa 
ra thành bó ở gốc thân, đặc trưng cho rễ cây lớp Hành. 

- Rễ bất định: Mọc trên thân hay lá. Các rễ có thể mọc trên thân ở vị trí 
mắt hoặc ở nách lá hoặc ở dọc theo thân, ở vị trí không nhất định nên gọi là rễ 
bất định. Rễ bất định thường gặp ở những cây họ Lúa và nhiều cây ở lớp Hành. 
Có khi rễ phụ xuất phát từ gốc thân to dần ra làm thành những cột chống đỡ 
thân khi phần gốc của cây bị tiêu hủy. Ở các cây Đa, rễ phụ nảy sinh từ những 
nhánh trên cao, lúc đầu nhỏ, nhưng khi dụng đất rễ ấy phù to ra thành cột 
nâng đỡ cành. 

— Rễ củ: Rễ có thể trở thành những bộ phận tích trữ dưỡng liệu như tỉnh bột 
hoặc inulin, khi đó rễ phổng to lên tạo thành rễ củ. Ví dụ: củ Cà rốt, củ Nhân 
sâm, củ Bình vôi... 

- Rễ mút: Còn gọi là rễ ký sinh, gặp ở các loài cây ký sinh; rễ chui vào vỏ 
các cây chủ để hút đưỡng liệu. Rễ mút không có chóp rễ. 

— Rễ khí sinh: Mọc trong không khí nên có thể có diệp lục và có chức năng 
đồng hoá. Một số rễ khí sinh có chức năng giúp cây bám vào giàn. Ví dụ: 
rễ Lan. 


66 


3. CẤU TẠO GIẢI PHẪU 
2.1. Cấu tạo cấp I 
3.1.1. RỄ sơ cấp của cây lớp ®Wgọc lan uà Hạt trần 


Cắt ngang một rễ non lớp Ngọc lan qua vùng lông hút, cho thấy cấu tạo của 
rễ có đối xứng qua trục, gầm hai vùng: vùng vỏ và trung trụ (Hình 3.1 A). 
9.1.1.1. Vùng uỗ 

Dày, chiếm khoảng 2/3 so với trung trụ. 

— Tầng lông hút: Tương ứng với lớp biểu bì của thân cây, cấu tạo bởi một lớp 
tế bào sống có vách mồng bằng cellulose, mọc dài ra thành những lông hút có 
nhiệm vụ hút nước và muối khoáng. Tế bào lông hút có không bào to và nhân ở 
ngọn lông. 

— Tầng tẩm chất bần: Còn gọi là tầng tẩm suberin hay ngoại bì, ở ngay dưới 
tầng lông hút, nó sẽ lộ ra khi tế bào lông hút rụng đi. Sự tẩm chất bần thực 
hiện từ từ ngay bên dưới của tầng lông hút và làm cho các lông hút chết và 
tụng đi. Một số tế bào của tầng hoá bẩn có vách vẫn còn cellulose, nhờ những vị 
trí đó rễ có thể hô hấp, trao đổi được. 

~ Mô mềm vỏ: Cấu tạo bởi những tế bào có vách mồng bằng celluloae, thường 
chia thành 3 vùng: Mô mềm vỏ ngoài cấu tạo bởi những tế bào hình tròn hoặc 
đa giác, sắp xếp lộn xộn và mô mềm vỏ trong cấu tạo bởi những tế bào hình chữ 
nhật sắp xếp thành dãy xuyên tâm và vòng đồng tâm, để hổ những đạo nhỏ ở 
góc tế bào. 

Trong mô mềm vỏ thường có chất dự trữ và có thể có tế bào tiết, ống tiết 
hay túi tiết. 

— Nội bì: Là một lớp tế bào trong cùng của vùng vỏ; cấu tạo bởi những tế bào 
sống, xếp khít nhau, mặt ngoài và mặt trong của tế bào nội bì có vách bằng 
ceellulose, trên các mặt bên có một băng suberin đi vòng quanh tế bào gọi là đai 
aspary (khung Caspary) và hai băng suborin của hai tế bào kế cận nối sát vào 
nhau (Hình 3.1 B). 

Chức năng của nội bì là làm giảm bớt sự xâm nhập của nước vào trung trụ. 
Nội bì phát triển mạnh ở rễ, còn ở thân thì yếu hơn hoặc gần như không phát 
triển. 

Vỏ cấp 1 của rễ cây Hạt trần và lớp Ngọc lan chỉ tổn tại trong một thời gian, 
khi có cấu tạo cấp 2 thì sẽ bị phá vỡ cùng với sự phá vỡ lớp tế bào nội bì. 
3.1.1.2. Trung trụ 


Rễ cây có hoa chỉ có một trung trụ (cấu tạo đơn trụ). Trung trụ mỏng hơn vỏ 
và có các thành phần sau: 


~ Trụ bì: Là lớp tế bào ngoài cùng nhất của trung trụ, có thể gồm 1 hoặc 


67 


nhiều lớp tế bào, thường thì xếp xen kẽ tế bào nội bì. Vách tế bào trụ bì có thể 
còn cellulose hoặc hoá mô cứng thành sợi trụ bì. Trên vùng hoá bần, các rễ con 
mọc ra từ trụ bì. 

- Các bó libe gỗ: Các bó gỗ 1 và bó libe 1 xếp xen kẽ nhau trên một vòng. Bó 
gỗ 1 có mặt cắt tam giác, đỉnh quay ra ngoài. Các mạch đầu tiên được tạo ở sát 
trụ bì là những mạch có đường kính nhỏ, sau đó đi lần vào phía bên trong là 
những mạch có đường kính lớn. Sự phân hoá như vậy gọi là gỗ phân hoá hướng 
tâm. Trong các bó gỗ của rễ non thường không có mô mềm gỗ và sợi gỗ. Bó libe 
1 có mặt cắt hình bầu dục, ở sát trụ bì; cấu tạo bởi mạch rây, tế bào kèm, mô 
mềm libe, libe cũng phân hoá hướng tâm. Số lượng bó libe gỗ thay đổi tùy loài, 
thường nhỏ hơn hay bằng 8 bó. 

~— Tia ruột: còn gọi là tia tủy, là phần mô mềm giữa libe và gỗ, di từ tủy ra 
đến trụ bì. 

— Tủy: là phần mô mềm ở giữa của trung trụ. Nó có thể thu hẹp khi các bó 
gỗ xếp sát vào nhau ở giữa rễ thành một khối hình sao. 


Lông hút 


Tầng tẩm suberin 


Nội bì 
Trụ bì 
Gỗ 1 
Libe 1 
Tia tuỷ 





Hình 3.1. Cấu tạo cấp 1 rễ cây lớp Ngọc lan (A) và nội bì đai Caspary (B) 
4: Nội bì cắt ngang, 2: Tế bào nội bì tách rời 


9.1.2. Cấu tạo rễ cây lớp Hành 

Cấu tạo giống rễ cây lớp Ngọc lan ở những nét lớn, nhưng có các điểm khác 
biệt như sau: 

— Cấu tạo cấp 1 tổn tại trừ một vài ngoại lệ như bần ở Äfonstera, libe 2 và 
gỗ 2 ủ Dracoenda. 

_ Rễ lớp Hành thuộc loại rễ láng vì các tế bào của chóp rụng toàn bộ không 
để lại đấu vết. Tâng ngoài cùng của tầng phát sinh vỏ tạo ra lông hút. 


68 


— Rễ khí sinh của vài loại Lan phụ sinh có tầng lông hút chịu sự biến đổi 
đặc biệt thành nhiều lớp tế bào chết có vách tẩm suberin, trên vách có những 
vân hình xoắn hay mạng. Lớp tế bào vừa mô tả Bọi là mạc, nó có khả năng hút 
nước mưa và hơi nước trong không khí, do đó nó đảm nhiệm chức năng của lông 
hút (Hình 3.2 €). 

~ Tầng hoá bần gồm nhiều lớp tế bào tẩm suberin gọi là suberoid (giả sube), 
chúng không xếp thành dãy xuyên tâm vì thuộc cấu tạo cấp 1. 

~ Tế bào nội bì có chất gỗ dày lên ở vách bên và vách trong tạo thành nội bì 
hình chữ U (hay hình móng ngựa). Một vài tế bào nội bì không có sự biến đổi này 
và nó để cho nước và các chất hòa tan xâm nhập vào trung trụ (Hình 3.3 B). 

~ Trụ bì thường thiếu, nên bó mạch tiếp xúc với nội bì. 

— Trung trụ thường phát triển hơn rễ cây lớp Ngọc lan, số lượng bó mạch 
cao hơn (thường nhiều hơn 10 bó). 

— Hậu mộc: Cấu tạo bởi những mạch to ở quanh tủy, không liên quan đến 
tiền mộc. 

— Tủy thường thu hẹp vì sự phát triển của mạch hậu mộc, phần mô mềm 
tủy còn lại thường bị hoá mô cứng (Hình 3.2 AI. 





Hinh 3.2, Rễ cây Smifax medica (lớp Hành) (A), nội bì hinh móng ngựa (B) và mạc ở rễ Lan (G) 


69 


3.2. Cấu tạo cấp 2 


Ở cây lớp Ngọc lan, rễ phát triển chiều ngang nhờ hoạt động của hai tầng 
phát sinh: tầng phát sinh bần-lục bì và tượng tầng. 


2.3.1, Tầng phát sinh bần lục bì 


Tầng phát sinh này có vị trí không cố định, trong vỏ cấp 1 từ trụ bì đến 
tầng lông hút, cấu tạo bởi 1 lớp tế bào. Khi hoạt động tầng bì sinh tạo ra bần ở 
mặt ngoài có nhiệm vụ che chở và lục bì ở bên trong là mô mềm cấp 2 có nhiệm 
vụ dự trữ. Các tế bào của bần và lục bì xếp thành đãy xuyên tâm. Sau khi được 
thành lập, lớp bần không thấm nước và khí làm cho tất cả các mô cấp 1 ở phía 
ngoài lớp bần đó chết đi tạo thành vỏ chết (thụ bì). 


9.9.2. Tượng tầng 


Có vị trí cố định, ở trong libe 1 và ở ngoài gỗ 1, tạo thành một vòng tròn 
khúc khuỷu, uốn lượn lúc mới thành lập. Khi hoạt động, tượng tầng sinh libe 2 
ở ngoài, gỗ 2 ở trong. Các yếu tố của libe và gỗ cấp 2 đều xếp thành dãy xuyên 
tâm. Libe 2 sinh ra đồn libe 1 ra ngoài, chúng bị bẹp đi và vết tích còn lại rất 
khó nhận. Libe 2 gồm mạch rây, tế bào kèm, mô mềm Iibe và đôi kbi sợi libe. 
Các bó gỗ 1 còn lại ở phía trong gỗ 2 có thể giúp ta phân biệt rễ cây cấp 2 với 
thân cây cấp 9, nhưng thường gỗ 1 rất khó phân biệt khi gỗ 2 chiếm tâm. Gỗ 2 
gồm các mạch gỗ, mô mềm gỗ có khi có sợi gỗ. Đi xuyên qua các vòng libe ~ gỗ 
cấp 2 có tia tủy cấp 2, cấu tạo bởi những dãy tế bào xuyên tâm, thường có vách 
mỏng bằng cellulose, đảm nhiệm sự trao đổi chất và khí giữa mô mểm ruột và 
các mô bên ngoài. Tia tủy có thể hẹp, cấu tạo bởi 1 hoặc 2 dãy tế bào, trong 
trường hợp này gỗ 2 và libe 2 tạo thành những vòng tròn gần như liên tục gọi là 
hậu thể liên tục (Hình 3.3). Ngược lại, nếu tia tủy rất rộng, cắt vòng libe gỗ cấp 
9 thành nhiều bó ta gọi là hậu thể gián đoạn. 

Ô những cây sống nhiều năm, mỗi năm có một hệ thống dẫn truyền mới 
được thành lập, tượng tầng khởi sự hoạt động ở mùa xuân và ngưng hoạt động ở 
mùa đông. Mạch mùa xuân to và có vách mỏng hơn mạch của mùa thu. Do đó, 
ranh giới gỗ năm trước và năm sau khá rõ, nhờ đó có thể tính tuổi của rễ. Ở Hạt 
trần, gỗ 2 được cấu tạo chủ yếu bởi mạch ngăn có chấm hình đồng tiền, các 
mạch này có thể kèm theo sợi mạch, đôi khi mô mềm gỗ. Không thấy xuất hiện 
những thể bít trong mạch. 


9.3. Cấu tạo bất thường 
9.3.1. Rễ khi sinh 


Phần ngoài rễ khí sinh có thể có lục lạp, do đó rễ có nhiệm vụ quang hợp. 
Rễ của các loài Lan phụ sinh có mạc. 


79 








Hình 3.3. Sơ đố (A) và chỉ tiết (B) cấu tạo rễ 
Long màng (Macaranga triloba) 





3.3.2. Rễ mọc trong nước 


Thông thường không có lông hút, mô mềm của chúng có nhiều khuyết to, 
mô nâng đỡ gần như không có hoặc có rất ít và số bó gỗ cũng rất ít. 


3.3.3. Rễ củ 


Sự phông lên của rễ thành củ thường gặp trong những cây tích trữ dưỡng 
liệu trong mô cho năm sau (củ Cà rốt, củ Cải đường). Rễ củ có dạng hình tháp, 
mặt đáy quay về phía thân và không có chổi bất định. Củ được hình thành do 
sự phì đại của một vùng nào đó trong rễ. Ví dụ: củ Cà rốt là do sự phì đại của 
libe 2; củ Cải trắng là do sự phì đại của gỗ 2. Ở củ Mì, tượng tầng hoạt động tạo 
xa gỗ 2 gồm toàn mô mềm chứa đầy dưỡng liệu, cái gọi là chỉ bên trong củ Mì là 
mạch gỗ. 

Đôi khi sự thành lập củ không phải do sự phát triển thái quá của mô bình 
thường mà do sự xuất hiện của mô cấp 3. Ví dụ ở củ Cải đường, củ Dền, tượng 
tầng bình thường giữa libe 1 và gỗ 1 hoạt động sinh ra libe 9, gỗ 2 liên tục; sau 
đó, nó ngừng hoạt động. Trong lúc đó, trụ bì phân hoá thành nhiều lớp tế bào, 
một tượng tầng phụ xuất hiện trong vùng trụ bì này hoạt động tạo ra những bó 
libe và gỗ không liên tục; sau đó bên ngoài của chúng, một tượng tầng phụ thứ 


71 


hai xuất hiện, cũng trong vùng trụ bì, hoạt động tạo libe và gỗ không liên tục 
và cứ như thế đến tượng tầng phụ thứ 3, 4... Nhờ xây: rễ càng ngày càng phông 
to nhờ sự thành lập những vòng đồng tâm libe, gỗ. Sự hình thành củ theo kiểu 
này gặp ở một số cây của họ Rau muối, Bông phấn, Rau đến, Khoai lang. Ở củ 
Đại hoàng (heum officinale), củ được thành lập do sự xuất hiện những lớp cấu 
tạo bất thường trong vùng quanh tủy, ở đó có những tượng tầng phụ hình vòng 
tròn nhỏ sinh ra libe ở mặt trong và gỗ ở mặt ngoài; sự hiện diện của những tia 
tủy tổa ra tạo thành những hình sao đặc sắc. 


3.3.4. Libe trong gỗ 


Đôi khi ngay trong mô mềm gỗ có những cụm libe phát sinh từ sự phân hoá 
đặc biệt của một vài tế bào mô mềm. Libe trong gỗ tương tự libe quanh tủy gặp 
ở thân của vài họ thực vật. Libe trong gỗ chỉ có ở các họ có libe quanh tủy 
nhưng không phải có ở tất cả các loài của họ. Ví dụ ở họ Cà, Hbe trong gỗ có ở rễ 
cây Atropa belladona. 


2.4. Cấu tạo đầu ngọn rễ 


Nếu cắt dọc qua đầu ngọn rễ rồi quan sát dưới kính hiển vi, ta thấy đầu 
ngọn rễ được cấu tạo bởi những tế bào nhỏ xếp sít vào nhau và sinh sản rất 
nhanh: đó là oùng sinh mô. Trong đám sinh mô đó có những tế bào nguyên thủy 
(tế bào khởi sinh) vì nó sình ra tất cả các tế bào khác của rễ. 


'Tầng lông hút 





'Tế bào nguyên thủy 


Hình 3.4. Mô phân sinh ngọn rễ 
1: Rễ cấp hình (lớp Ngọc lan), 2: Rễ láng (lớp Hành) 


Ö Hạt kín, các tế bào nguyên thủy xếp thành ba tầng: sự phân cắt ở các tế 
bào của mỗi tầng sẽ tạo ra các vùng của rễ. Tầng trên cùng tạo ra trung trụ, 
tầng giữa tạo phần vỏ của rễ, tầng dưới cùng tạo chóp rễ. Chóp rễ chỉ phủ vùng 
tế bào rất non còn ở trạng thái phôi sinh. Trên một chút chớp rễ được tạo bởi 
tẳng lông hút. Trên vùng lông hút là tầng hoá bần có nhiệm vụ che chỏ cho các 
mô bên trong. Như vậy các tế bào của chóp rễ từ từ bong ra và rụng đi. 


72 


lô) lớp Ngọc lan (trừ họ Sen súng), chóp rễ không rụng hết, tầng trong cùng 
của chóp rễ vẫn dính vào vỏ và mọc dài ra thành các lông hút. Đây là những 
loại cây có rễ cấp hình (climacorhize). Ở lớp Hành và ở họ Sen súng, các tế bào 
của chóp rụng hoàn toàn, Tầng ngoài cùng nhất của vỏ sẽ mọc dài ra thành các 
lông hút. Đây là những loại cây có rễ láng điorhize) (Hình 3.4). lô) Hạt trần có 
hai tầng tế bào nguyên thủy, tầng trên tạo ra trung trụ, tầng dưới tạo ra vỏ và 
chóp. Hạt trần là những cây có rễ cấp hình vì tầng lông hút được tạo ra từ lớp 
tế bào trong cùng của chóp. Ở những cây thuộc ngành Quyết, đỉnh sinh trưởng 
chỉ có một tế bào nguyên thủy hình khối 4 mặt, đỉnh quay lên trên và phân chia 
theo 4 mặt để tạo thành các mô của rễ và chóp rễ. 


3. SỰ TĂNG TRƯỞNG CHIỀU DÀI CỦA RỄ - CÁCH MỌC RỄ CON 
3.1. Sự tăng trưởng chiều dài 
Rễ tăng trưởng là do: 
~ Sự tạo liên tục những tế bào mới ở vùng sinh mô. 
~ Sự tăng trưởng chiều đài của các tế bào này sau khi ra khỏi vùng sinh mô, 


Nếu trên một rễ đang tăng trưởng ta ghi những vạch cách nhau đều đặn, ta 
thấy những vùng tăng trưởng của rễ nằm ở gần chóp. 


3.2. Cách mọc rễ con 


Rễ con phát sinh từ một cụm tế bào sinh rễ, đó là những tế bào của trụ bì 
còn giữ tính phôi sinh. Sự phân cắt của những tế bào sinh rễ sẽ tạo ra ba tầng 
tế bào xếp chồng lên nhau. Tầng trong cùng tạo ra các tế bào nguyên thủy của 
trung trụ, tầng giữa tạo tế bào nguyên thủy của vỏ, tầng ngoài cùng tạo ra 
chớp. Trong khi phát triển, rễ con đẩy một số tế bào nội bì ra ngoài thành một 
túi tiêu hoá úp lên trên ngọn rễ con. Túi tiêu hoá có nhiệm vụ tiêu hoá các tế 
bào vùng vỏ của rễ cái ở trước ngọn của rễ con để rễ con mọc ra ngoài. Ra đến 
ngoài, túi tiêu hoá sẽ rụng, chóp rễ sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ đầu ngọn rễ và lông 
hút bắt đầu xuất hiện phía trên chóp rễ con (Hình 3.5). 








Hinh 3.5. Sự phát triển của rễ con 


73 


Vị trí xuất hiện của rễ con có quan hệ với số lượng bó gỗ trong rễ mẹ. Khi số 
bó gỗ ở rễ mẹ >3, rễ con mọc trước mặt bó gỗ. Khi số bó gỗ ở rễ mẹ = 2, rễ con 
phát sinh ở hai bên bó gỗ. 


4. SINH LÝ RỄ 


Chức năng chính của rễ cây là hấp thụ nước và muối vô cơ cho cây nhờ các 
lông hút. Ngoài ra, rễ còn làm nhiệm vụ giữ chặt cây xuống đất và đôi khi còn 
làm nhiệm vụ dự trữ (rễ củ) hay quang hợp (rễ Lan). 

Rễ không hấp thu các thức ăn bởi toàn bộ hệ rễ, mà chỉ hấp thu bởi các lông 
hút. Mỗi mm” rễ có tới 400 lông hút, do đó diện tích hấp thu của rễ được tăng 
lên từ 5—12 lần. 


4.1. Sự hấp thu nước 


Cây chứa từ 65—97% nước cho nên cần hấp thu rất nhiều nước. Sức hút của 
các lông hút phụ thuộc vào quy luật: 
S: Sức hút nước 
Lập P: Áp suất thẩm thấu 
T: Sức căng của màng tế 


S 





Như vậy, sức hút sẽ rất mạnh khi màng tế bào chưa bị căng nhiều hoặc 
dịch tế bào rất đậm đặc. Trái lại, sức hút sẽ yếu đi khi địch tế bào loãng hoặc 
khi tế bào đã hút nhiều nước rồi, làm cho màng tế bào căng ra. 

Khi nước đã vào lông hút, nồng độ của dịch tế bào lông hút sẽ giảm đi, sức 
căng T' của màng tế bào sẽ tầng lên, do đó nước sẽ bị hút sang tế bào ở phía 
trong có dịch tế bào đặc hơn và có sức căng yếu hơn. Cứ như thế, nước sẽ bị hút 
vào tới các mạch gỗ của rễ. 

Để đưa nước lên cao, cần phải có thêm sức đẩy của rễ và sức kết hợp. Muốn 
vậy, áp suất thẩm thấu của lá non phải cao mới hút nước lên, thành mạch phải 
cứng và chịu được sức bám của cột nước, cột nước phải không có bọt. Đối với những 
cây sống trong môi trường nước, chỉ cần sức đẩy của rễ đã có thể đưa nước lên eao, 
còn cây sống trong môi trường khô phải kết hợp sức đẩy của rễ và sức kết hợp. 


4.2, Sự hấp thu các muối vô cơ 
4.9.1. Sự hấp thu các muối hòa tan 


Các muối vô cơ hòa tan trong nước sẽ bị phân ly thành lon và xâm nhập vào 
rễ dưới dạng ion. Các ion có ích cho cây sẽ được hấp thu như NH,”, NO; 


4.9.2. Sự hấp thu các muối không tan 
Đối với một số muốt không tan, rễ cây sẽ tiết ra một số acid để biến các 


muối này thành các muối tan được. Ví dụ đối với CaCO,, khi hô hấp rễ thải ra 


74 


khí carbon dioxyd CO; sẽ hòa tan trong nước thành acid carbonie H;CO; có tác 
dụng biến calei carbonat CaCO; thành calci hydro carbonat Ca(HCO,); hòa tan 
và rễ có thể hấp thu được. 


CaCO; + H,CO ; = Ca (HCO,), 
4.3.3. Sự hấp thu nitơ 


Các cây xanh hấp thu nỉitơ chủ yếu dưới dạng muối nitrat. Vì vậy, trong 
thiên nhiên có một quá trình phức tạp để biến đổi nitơ hữu cơ thành nitrat, 


5. CÔNG DỤNG CỦA RỄ ĐỐI VỚI NGÀNH DƯỢC 


_ Nhiều rễ và rễ củ được dùng làm thuốc như Nhân sâm, Hoài sơn, Hà thủ ô 
đỏ, Hà thủ ô trắng. Vì vậy, ta cần nắm vững hình thái cũng như cấu tạo giải 
phẫu của rễ để tránh nhầm lẫn trong công tác thu mua, để làm tốt công tác 
kiểm nghiệm những được liệu có nguồn gốc là rễ. 


8. THÂN CÂU 





Thân là một trục nối tiếp rễ, thường mọc ở trên không; mang lá, hoa, quả và 
dẫn nhựa đi khắp cây. 


1. HÌNH THÁI 


1.1. Các phần của thân 
1.1.1. Thân chính 

Thân chính là một trục thường đứng, kích thước của thân rất biến thiên, có 
thể phân nhánh hay không, tận cùng bằng một chi ngọn và nối tiếp rễ bằng một 


7ð 


vùng gọi là cổ rễ. Nhánh phát sinh từ những chổi bền mọc ở nách lá. Tùy theo tỉ 
lệ tương đối của thân và cành, người ta phân biệt các loại thân cây sau đây: 

- Thân cỏ (thân thảo): Là cây có thân mềm, không có cấu tạo cấp 3 liên 
tục. Thân cổ có thể sống một năm, hai năm hoặc nhiều năm. 

* Cổ một năm: Bắt đầu và kết thúc đời sống của nó trong một mùa dinh dưỡng. 

® Cỏ hai năm: Là những cây mà năm đầu chỉ phát triển thân (có khi rất 
ngắn) và lá, còn thân mang hoa và quả sẽ xuất hiện ở năm thứ hai và sau đó 
cây chết đi. 

® Cô nhiều năm (cổ đa niên): Là cỏ có thân ngầm dưới đất, sống nhiều 
năm, còn phần trên mặt đất thì hằng năm sẽ chết đi. Các thân trên mặt đất 
được hình thành hằng năm từ các chổi ngầm dưới đất. 

- Thân gỗ: 

® Cây gỗ to: Là những thân cao trên 25 m, đường kính to, có cấu tạo cấp 2 

rất phát triển, thường sống rất lâu. 

® Cây gỗ vừa (cây gỗ nhỡ): Cao 15-25 m. 

*® Cây gỗ nhỏ: Cao dưới 15 m, có thể gặp: cây nhỏ cao từ 1—4 m 
(cây Bụp), cây bự¿ là những cây thân gỗ nhiều năm, chiều cao không quá 7 m, 
phân nhánh ngay từ gốc (cây Sim, cây Mua); cây bụi ieo là cây bụi nhưng phải 
dựa vào những cây khác mà leo lên (cây Bông giấy); cây bụi nhỏ (cây nhỡ thấp) 
là cây có phần dưới hoá gỗ và sống dai, nhưng chóp nhánh không hoá gỗ, sẽ bị 
chết đi vào cuối thời kỳ đỉnh dưỡng như cây Yên bạch (Eupatoriưmn odoratum). 

Một số dạng thân thường gặp: 

~ Thân cột: Thân hình trụ, thẳng, không phân nhánh, mang một bó lá ở 
ngọn. Ví dụ cây Cau, cây Dừa. 

~ Thân rạ: Thân rỗng ở lóng, đặc ở mắt. Ví dụ cây Lúa, cây Tre. 

Thân gỗ hay thân cỏ có thể là dây bò như Rau muống, thân quấn như Bìm 
bìm, thân leo nhờ vòi cuốn như Nho hay thân trườn như Bông giấy. Thân ở dưới 
đất gọi là thân địa sinh. 

Thân cây thường có tiết diện tròn, nhưng cũng có thân tiết diện tam giác 
(họ Gói), vuông (họ Hoa môi), hình 5 góc (họ Bầu bộ, dẹt (thân cây Quỳnh). 
Ngoài mặt thân có thể có những khía dọc (họ Hoa tán) hoặc có cánh. Thân 
thường đặc nhưng cũng có những thân rỗng (Lúa). Những cây thích ứng khí 
hậu khô đôi khi có thân mập với lá thu hẹp thành gai (Xương rồng). Có những 
cây không thân có lá đính thành hình hoa thị ở sát mặt đất (cây Mã đề), thật ra 
vì các lóng quá ngắn nên xem giống như cây không thân; tuy nhiên, nếu nhìn 
kỹ ta thấy tất cả các lá không đính cùng một mức. 

1.1.2. Chồi ngọn: Ở đầu ngọn thân cây, cấu tạo bởi các lá non úp lên trên đỉnh 
sinh trưởng của cây. ở một số cây, chổi ngọn được bảo vệ bởi lá kèm rụng sớm 
(cây Đa búp đỏ). 


76 


1.1.3. Mấu: là chỗ lá đính vào thân. 
1.1.4. Lóng: là khoảng cách giữa hai mấu kế tiếp nhau. Các lồng ở ngọn có thể 
tiếp tục mọc dài đến khi đạt độ dài cố định tùy theô từng loài và môi trường, 
Như vậy vùng sinh trưởng của cây không những đặt trong chổi ngọn mà còn 
kéo dài xuống một số lóng ở phía dưới, đó là sự sinh trưởng lóng. 
1.1.ð. Chồi bên: Cấu tạo giống chổi ngọn nhưng mọc ở nách lá, khi phát triển 
cho cành hoặc hoa. 
1.1.6. Cành: Phát sinh từ chổi bên và cũng có đủ các bộ phận như thân chính, chỉ 
khác là nhỏ hơn và mọc đâm xiên chứ không mọc thẳng đứng (Hình 3.6). Góc giũa 
cành và thân khác nhau ở từng loại cây, làm cho mỗi cây có một đáng riêng: 

¬ Góc đó có thể rất nhỏ và cành gần như mọc đứng như cây Trắc bách diệp. 


~ Góc đó có thể vưông và cành nằm ngang như cây Bàng. 


~ Góc đó có thể là một góc tù và các cành sẽ rũ xuống như cây Liễu, 
Ngọn thân 


Cảnh 






Mấu—————> 
Vết tích lá mầm———— _x. 
Cổ rễ ———>' 


Hình 3.6. Các phần của thân cây 


Ở vài loại cây, cành biến đổi thành lá gọi là cành hình lá hay diệp chi (Thiên 
môn đông, Măng tây); cành hình lá khác lá thật ở chỗ nó không mang chổi ở 
nách. Cành có thể biến đổi thành ga¿ (Bưởi, Bồ kết), gai do cành biến đổi khác với 
gai thật trong cách cấu tạo; gai thật là những lông bị hoá mô cứng và do biểu bì 
nhô lên tạo thành. Cành có thể biến đổi thành tua cuốn (Lạc tiên, Nho). 


1.2. Cách phân nhánh của thân cây 


Thân chính có thể phân nhánh cho ra thân cấp 2, cấp 3... đó là những cành, 
Cành luôn luôn mọc ở nách lá phát sinh từ chổi bên, do đó cách sắp xếp lá trên 
thân quyết định cách phân nhánh của thân. Thường ở nách của một lá có nhiều 
chôi, một chổi giữa và những chổi bên. Thường chỉ có chổi giữa phát triển, chổi 


77 


bên chỉ phát triển khi chổi giữa bị hư hoặc bị lấy di. Trong các chỗi, có những 
chổ: phát triển thành cành mang lá, có những chổi phát triển thành hoa hoặc 
cành mang hoa. 

Ở thực vật có hoa, thân cây thường phân nhánh theo hai kiểu: kiểu chùm 
và kiểu xim. Những cách phân nhánh kiểu rẽ đôi thật ra là kiểu xim hai ngả. 


1.3.1. Kiểu chùm 


Thân chính tăng trưởng vô hạn từ đầu ngọn (trục đơn). Trong lúc thân 
chính tăng trưởng, các chổi bên xuất hiện tuần tự từ dưới lên trên, do đó các 
cành ở dưới là những cành già và đài nhất, kết quả cây có dạng hình thấp. Nếu 
chổi ngọn bị hư, chổi bên kế cận cho một nhánh mọc thẳng lên tiếp tục trục 
chính, nhờ đó dạng của cây vẫn giữ nguyên. Đôi khi chổi ngọn ngừng phát 
triển, nhiều chổi bên cho cùng một lúc những nhánh mọc ngang tạo cho cây một 
đạng đặc biệt. 


1.8.9. Kiểu xim 


"Thân cây được tạo bởi một loạt chỗi kế tiếp theo cách phát triển sau đây: 

Ở chổi 1: Thân cây tận cùng bằng một chổi ngọn và mang một lá ỏ bên, ä 
nách lá này có một chổi 2. Khi chổi 1 bị trụy (hông phát triển) hoặc cho một 
cụm hoa hoặc một hoa, thì chổi ở bên nách lá sẽ phát triển và tạo ra chổi 2 hất 
chỗi 1 sang một bên. Chổi 2 sau một thời gian phát triển, chi ngọn của chổi 2 
lại bị trụy, chổi bên ở nách lá gần ngọn nhất sẽ phát triển tạo ra chổi 3 và cứ 
như thế thân tăng trưởng. Trục chính của thân tuy rất đơn giản nhưng được tạo 
bởi những đoạn khác nhau nên gọi là cộng trụ, thật ra đây là kiểu xim một ngả 
hình định ốc đứng thẳng lên. Khi cây có lá mọc đối thì 2 chổi hai bên gần ngọn 
nhất sẽ cùng phát triển và kiểu phân nhánh này gọi là xim hai ngả (phân 
nhánh rẽ đôi). 


1.3. Các thứ thân cây 
Tùy theo nơi sống mà người ta phân biệt 2 loại thân cây: 


1.8.1. Thân bhí sinh: Qồm thân gỗ, thân cỏ, thân cột, rạ, bò, leo, bụi... mà 
chúng ta đã mô tả ở trên. 


1.8.9. Thân địa sinh: Là thân mọc ở dưới đất, nhưng không nhầm lẫn với rễ 


được vì thân đó mang những lá biến đổi thành vấy khô hoặc mọng nước. Có ba 
loại thân địa sinh (Hình 3.7). 





1.3.3.1. Thôn rễ: Là những thân dài, sống nhiều năm, mọc nằm ngang đưới đất 
giống như rễ nhưng khác rễ vì mang những lá biến đổi thành vẩy khô. Thân rễ 
có mang chổi (chổi ngọn và chổi nách) và có những rễ phụ. Trong thân rễ 
thường có nhiều chất dự trữ như tỉnh bột. lô) mặt trên của thân rễ có những sẹo, 


78 


đó là vị trí của những thân khí sinh kế tiếp. Thân rễ thường cấu tạo bởi một 
trục duy nhất và mỗi năm từ thân rễ mọc lên một hoặc đôi khi nhiều cành khí 
sinh. Nếu cành khí sinh do sự phát triển của chổi ngọn thì sự tăng trưởng của 
thân rễ sẽ được thực hiện nhờ chổi bên mọc ở nách lá hình vẩy, kiểu tăng 
trưởng như vậy gọi là trục hợp. Nếu thân rễ tăng trưởng bằng một chổi tận 
cùng của trục chính, còn các cành khí sinh do sự phát triển của chổi nách, loại 
thân rễ này có kiểu tăng trưởng £rục đơn. Nhiều thân rễ được dùng làm thuốc 
như Gừng, Riềng, Nghệ... 
1.3.2.2. Thân hành: Thân đứng thẳng rất ngắn, mặt dưới mang rễ, xung quanh 
mang những lá biến đổi thành vẩy mọng nước chứa nhiều chất dự trữ. Có 8 
loại thân hành: 

~ Thân hành áo: Các lá mọng nước ở bên ngoài bao bọc hoàn toàn các vẩy ở 
bên trong, các vẩy ở ngoài cùng chết, khô, tạo thành như một áo che chở hoàn 
toàn các lá bên trong (Hành, Tỏi). 

~ Thân hành vẩy: Các lá mọng nước úp lên nhau như những viên ngói trên 
mái nhà (Lys). 

~ Thân hành đặc: Phần thân phù to vì chứa chất dự trữ, chỉ có một số ít vấy 
mỏng khô, có nhiệm vụ che chở (La dơn), 
1.3.2.3. Thân củ: Là những thân phồng to thành củ vì chứa nhiều chất dự trữ 
(củ Khoai tây), củ Su hào là thân củ nhưng không mọc dưới đất. Trên mặt thân 
củ có chổi, khi phát triển cho ra cây mới. 





-) 


SÓ@ 


Hình 3.7. Các loại thân địa sinh 
1: Thân hành đặc, 2: Thân hành vảy, 3: Thân hành áo, 4: Thân rễ, 5: Thân củ 





3. CẤU TẠO GIẢI PHẪU 


2.1. Cấu tạo cấp 1 


3.1.1. Thân cây lớp Ngọc lan: Cắt ngang thân non của cây Lớp Ngọc lan (lớp 9 
lá mầm) ta thấy cấu tạo thân gồm 3 phần: 


3.1.1.1. Biểu bì: Cấu tạo bởi một lớp tế bào sống, không có lục lạp và tỉnh bột, 
vách ngoài biểu bì hoá cutin dày hay mồng tùy loại cây. Trên biểu bì có thể có lỗ 


79 


khí, lông tiết, lông che chở hoặc lông ngứa. Thân chìm đưới nước, biểu bì không 
có cutin và lễ khí. 

9.1.1.8. Vỏ cấp 1: Vỏ thực sự chỉ gồm mô mềm vỏ, giới hạn bên ngoài là biểu bì, 
bên trong là nội bì. Mô mềm vỏ ở thân mỏng hơn ở rễ, cấu tạo bởi những tế bào 
sống, vách mỏng bằng cellulose, sắp xếp không thứ tự, những lớp mô mềm vỏ 
ngoài có lục lạp làm cho thân cây có màu xanh. Ỏ một số cây, dưới lớp hiểu bì có 
thêm lớp mô dày để làm nhiệm vụ nâng đỡ. Lớp mô dày này thường tập trung ở 
những chỗ lỗi của thân cây, có khía dọc như các cây họ Hoa tán hoặc ở góc 
những thân vuông như các cây thuộc họ Hoa môi. Trong mô mềm vỏ có thể có 
mô cứng, những tế bào chứa calei oxalat, tế bào tiết, ống tiết, những vết lá đó là 
yếu tố dẫn nhựa. 

Lớp tế bào trong cùng của mô mềm vỏ là nội bì, là một lớp tế bào sống chứa 
nhiều hạt tỉnh bột. Nội bì khung Caspary ở thân thường không rõ như ở rễ. 
9.1.1.3, Trung trụ: Cây hai lá mầm chỉ có một trung trụ gồm các phần sau: 

Trụ bì: Là lớp tế bào ngoài cùng của trung trụ gồm 1 hay nhiều lớp tế bào, 
xếp xen kẽ nội bì. Vách tế bào trụ bì có thể còn cellulose hoặc hoá mô cứng, sự 
hoá mô cứng có thể không hoàn toàn, khi đó ta thấy những cụm tế bào sợi trụ bì 
hoặc tế bào mô cứng úp trên libe; khi sự hoá mô cứng hoàn toàn thì trụ bì là 
một vòng mô cứng. 

~ Bó dẫn: Nằm phía dưới trụ bì, bó libe hình bầu dục chỗng lên bó gỗ (bó 
dẫn hiểu chông) và sắp xếp trên một vòng, trừ ở họ Cây tiêu (Piperaceao) có 2 
vòng bó libe gỗ. Gỗ phân hoá ly tâm nghĩa là các mạch gỗ nhỏ xuất hiện trước 
tiên ở trong, các mạch non (to hơn) ở ngoài, giữa libe và gỗ có tượng tầng. Ỏ 
thân Mướp có bó đẫn hiểu chồng kép nghĩa là bên trong gỗ còn có thêm libe gọi 
là iibe quanh tủy. 

Số lượng các bó libe gỗ thay đổi tùy loài cây và trong một loài tùy theo vị trí 
trên thân. Khoảng cách giữa các bó libe gỗ có những đải mô mềm gọi là tỉa ruột 
(tia tủy), Phía trong các bó libe gỗ là một khối mô mềm gọi là tủy, tủy có thể 
phát triển nhiều hay ít và đôi khi hoá mô cứng vài loại cây có ruột rỗng vì tủy 
bị tiêu hủy. Trong tủy có thể gặp yếu tố tiết. 


3.1.2. Thân cây lớp Hành 

Thân cây lớp Hành cũng gồm có 3 phần: biểu bì, vỏ và một trung trụ nhưng 
có những điểm khác biệt so với thân lớp Ngọc lan như sau: 

- Thường khó phân biệt vỏ và trung trụ. 


~ Số lượng bó libe gỗ rất nhiều, sắp xếp từ 2 vòng trở lên hoặc không theo 
thứ tự. 


~ Số lượng các mạch gỗ trong một bó libe gỗ thường ít, đôi khi chỉ gầm 1 hay 
2 mạch rất to, cũng có khi các mạch gỗ xếp thành hình chữ Ÿ, kẹp libe ở giữa. 


80 


Vì không có tầng sinh gỗ ở giữa libe và gỗ nên các bó dẫn của cây lớp Hành được 
gọi là bó mạch kín. 

— Thân cây lớp Hành không có cấu tạo cấp 9, trừ vài ngoại lệ như ở cây 
Ngọc giá (Ywcca), Hổ thiệt (A/oe), Huyết giác (Dracoena), Huyết dụ (Cordilyne) 
(Hình 3.8 B). 

— Tủy thường bị Liêu hủy. 

Ngoài ra, thân cây lớp Hành không có mô dày, vai trò nâng đỡ được đảm 
nhận bởi vùng mô cứng dưới biểu bì hoặc trong trung trụ và xung quanh các bó 
libe gỗ. Đôi khi trong vỏ có thêm uết /á đó là những bó libe gỗ từ trung trụ đi 
qua vỏ trước khi rẽ sang lá. 

Ví dụ cấu tạo của vài thân cây lớp Hành: 
3-1.9.1. Thân Măng tây (Asparagus offieinalis) 

Thân phân thành 3 vùng: biểu bì, vỏ mỏng chiếm khoảng 1/3, trung trụ to 
chiếm khoảng 9/3. 

~ Biểu bì có lỗ khí, có lớp cutin dày. 

= Vỏ: Mô mềm vỏ cấu tạo bởi vài lớp tế bào có vách bằng cellulose, các lớp 
ngoài cùng có lục lạp. Không thấy nội bì. 

— Trung trụ: Cấu tạo bởi mô mềm, gồm những tế bào có kích thước nhỏ, hoá 
mô cứng ở bên ngoài, càng vào trong các tế bào này càng to và vách tẩm chất gỗ 
mỏng đi. Trên nền mô mềm này có nhiều bó libe gỗ xếp không thứ tự, càng vào 
trong kích thước các bó dẫn càng lớn dân. Bó gỗ hình chữ V kẹp libe ở giữa 
(Hình 3.8 A). 








Biểu bì 
Mô mềm vỏ Š 


Vòng mô cứng 


Cực thoái hoá 
của libe 


Cực thoái hoá 
của gỗ 





Hình 3.8. Cấu tạo vi học thân cây Măng tây (Asparagus officinalis) (A) 
và một phần cắt ngang thân cây Huyết dụ (Dracoena) (B) 


81 


3.1.2.2. Thân cây họ Dừa uờ thân cây Ngô 

Ranh giới giữa mô mềm vỏ và trung trụ không phân biệt được, chỉ có thể 
xem mô mềm vỏ là những lớp tế bào ở ngoài của các bó libe gỗ ở ngoài nhất. 
Dưới vùng này có rất nhiều bó dẫn xếp không thứ tự trong một mô mềm cơ bản. 
Số lượng bó libe gỗ rất lớn là do sự hiện diện của vết lá. 
2.1.2.3. Thân cay Lúa 


Thân này đặc ở mắt, rỗng ở lóng (thân rạ). Cấu trúc của thân cũng không 
rõ ranh giới giữa mô mềm vỏ và trung trụ. Mô mềm vỏ được xem như là những 
lớp tế bào đầu tiên ở dưới biểu bì. Một số tế bào này có chứa lục lạp, một số 
khác hoá mô cứng. Có 2 vùng bó libe gỗ: các bó vùng ngoài có đỉnh nằm ngay 
dưới vòng mô cứng và nhỏ hơn các bó vùng trong. Ỏ giữa là một khuyết to vì 
tủy bị hủy. 

Quan sát các bó mạch ở lớp Hành, ví dụ như ở Dừa, cho thấy đôi khi các bó 
mạch giống lớp Ngọc lan nhưng ở phần lớn trường hợp, gỗ có dạng chữ V kẹp 
libe ở giữa hoặc gỗ bao hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn libe (bó mạch đồng 
tâm) và thường có sự hiện diện của một bao mô cứng quanh bó mạch, ngăn cần 
sự phát triển của các mô thứ cấp. 


3.1.3. Thân cây Dương xỉ 


Thân rễ của các cây Dương xỉ có cấu tạo đa trụ rất đặc sắc. Ngoài cùng của 
thân rễ là biểu bì, bên trong là mô mềm. Trong mô mềm có nhiều trung trụ; mỗi 
trụ có cấu tạo gồm: nội bì, trụ bì, bó dẫn với libe bao quanh gỗ. Gỗ cấu tạo chủ 
yếu bởi mạch ngăn hình thang 
2.9. Cấu tạo cấp 3 

Cấu tạo cấp 2 có ở thân cây lớp Ngọc lan, Hạt trần và Quyết thân gỗ thời 
thượng cổ. Cấu tạo cấp 2 không có ở Quyết hiện đại ngoại trừ vài loại (1soetes, 
Brotryehium) và lớp Hành trừ vài ngoại lệ. 

Cấu tạo cấp 3 do hoạt động của 3 tầng phát sinh thứ cấp: tượng tầng và 
tầng phát sinh bần-lục bì, giúp cây tăng trưởng chiều ngang. Tượng tầng luôn 
luôn xuất hiện trước tầng bì sinh. Ở vài loại cây, không có tầng bì sinh mà chỉ 
có tượng tầng và hoạt động của tượng tầng ít nên sự tăng trưởng chiều dày của 
trung trụ không ảnh hưởng đến vỏ cấp 1. 

9.9.1. Thân cây lớp Ngọc lan 
9.3.1.1. Tầng phát sùnh bần — lục bì 

€ó vị trí không cố định trong vỏ cấp 1, từ biểu bì đến trụ bì; khi hoạt động 
cho bần ở phía ngoài và lục bì ở phía trong. Bần là mô che chỏ cấp 3, cấu tạo bởi 
những tế bào chết, vách ngấm chất bần không thấm nước và khí; do đó sự trao 


82 


đổi khí từ môi trường ngoài vào trong thân được thực hiện nhờ lỗ vỏ. Tục bì là 
mô mềm cấp 9, cấu tạo bởi những tế bào sống, vách bằng cellulose, xếp thành 
dãy xuyên tâm. Trong các tế bào này, khi thân cây chưa già quá, vẫn còn có các 
lục lạp do đó mới có tên là lục bì. Sau khi bần đã được thành lập, tất cả các mô 
phía ngoài bẩn cùng với bần tạo thành vỏ chết hay thụ bì. 
3.2.1.2. Tượng tầng 

Tượng tầng có vị trí cố định, nằm phía trong libe 1 và phía ngoài gỗ 1. 
Trong thân, tượng tầng tạo thành 1 vòng liên tục nối các bó libe gỗ với nhau. 
Khi hoạt động, tượng tầng tạo libe 9 ở ngoài và gỗ 2 ở trong. Các tế bào này xếp 
thành dãy xuyên tâm đều. Ta có thể dựa vào đặc điểm này để phân biệt mô cấp 
3 với mô cấp 1 cấu tạo bởi các tế bào không đều, xếp lộn xộn. Libe 9 dồn libe 1 
ếa ngoài, vì các tế bào này mềm nên bị đè bẹp lại. Libe 3 cấu tạo gồm mạch rây, 
mô mềm libe, tế bào kèm, tia libe, đôi khi có thêm sợi libe để tăng cường nhiệm 
vụ nâng đỡ (Hình 3.9). Đôi khi sợi libe xếp xen kẽ với mạch rây và mô mầm libe 
tạo thành //be kế! tổng đặc sắc ở bộ Bông (Malvales). 


` .Ằ@@œkb@œ®^= 





Biểu bì 

Mô dày 

Mô mềm vỏ 

Calci oxalat 

Trụ bì hoá mô cứng 
Libe 1 

Libe 2 

Gỗ2 

9. Tiatủy 

10. Gỗ 1 

11. Túi tiết 

12. Mô mềm tủy hoả mô cứng 


=“uAooœx2>œN>~ 





Hình 3.9. Sơ đổ (A) và chỉ tiết (B) cấu tạo vi học thân cây Long màng (Macaranga triloba) 
Gỗ 3 gồm mạch gỗ để dẫn nhựa nguyên, mô mềm gỗ cũng có vách dày hoá 


gỗ nhưng khoang tế bào hẹp hơn, tia gỗ, đôi khi có thêm sợi gỗ để tăng cường 
nhiệm vụ nâng đỡ. 


83 


Giống như rễ, libe 2 và gỗ 3 ở thân có thể liên tục (hấu thể liên tục) hoặc 
gián đoạn (hậu thể gián đoạn). Khi hoạt động của tượng tầng tạo ra libe 2 và gỗ 
2 giáp vòng thân thì hệ thống dẫn truyền sẽ liên tục, khi đó các tia tủy cấp 2 có 
thể rất hẹp, chỉ cấu tạo bởi 1 hay 3 dải tế bào có vách mỏng và kéo dài theo 
hướng xuyên tâm; còn khi hoạt động của tượng tầng ở khoảng gian bó chỉ tạo ra 
mô mềm thì hệ thống dẫn truyền sẽ gián đoạn (gặp ở đây leo, thân cỏ), khi đó 
các tia tủy rất rộng và cắt vòng libe gỗ cấp 2 thành nhiều bó libe gỗ cấp 2. 

Mỗi năm, tượng tầng sinh ra một lớp libe 2 và một lớp gỗ 2. Vì mềm cho nên 
các lớp libe cũ hằng năm bị lớp libe mới đồn ra ngoài nên bẹp đi và trông giống 
như những tờ giấy của một quyển sách. Các lớp gỗ tạo thành hằng năm rất đễ 
phân biệt với nhau vì ở các cây sống nhiều năm, boạt động của tượng tầng giảm 
vào mùa thu, ngưng vào mùa đông và hoạt động trở lại vào mùa xuân, nên các 
mạch mùa xuân hay mùa mưa to hơn các mạch mùa thu hay mùa khô. Nhờ đó 
có thể đếm các lớp gỗ hằng năm để tính tuổi của cây. 

Theo quan niệm thông thường của nhân dân, một thân cây già gồm 2 phần: 

~ Phần bóc ra được ở phía ngoài, quen gọi là “vỏ” gồm (từ ngoài vào trong): 
lớp vỏ chết, lớp bần cấp 9, tầng phát sinh bần -lục bì, lục bì œnô mềm vỏ cấp 2), 
mô mềm vỏ cấp 1, libe cấp 1, libe cấp 2, tượng tầng. 

Trên đây là cấu tạo các “vỏ” cây thường dùng để làm thuốc như: vỏ Quế, vỏ 
Canhkina... 

— Phần còn lại ở trong gọi là gỗ, thường được chia thành 2 vùng: 

® Lớp gỗ ngoài gọi là gỗ dác, cấu tạo bởi các mạch gỗ dẫn nhựa nguyên, mô 
mềm gỗ và đôi khi có thêm sợi gỗ để nâng đỡ. Phần này là phần gỗ sống và mềm 
có các tỉa tủy rộng hay hẹp đi xuyên qua. 

+ Lớp gỗ trong gọi là gỗ ròng hay jõi, là phần gỗ chết, mạch gỗ đã bị bít bởi 
thể bít nên không dẫn nhựa. Gỗ ròng có thể mục làm cho thân cây rỗng ở giữa 
nhưng cây vẫn sống. 

Trong cùng là mô mềm tủy cấp 1 với vết tích của các bó gỗ 1 rất khó phát 
hiện ở những thân cây già quá. 


9.9.9, Sinh trưởng thứ cấp ở cây lớp Hành 
Hầu hết các cây lớp Hành đều không có sự sinh trưởng thứ cấp do hoạt 


động của tượng tầng, nhưng có vài cây của lớp Hành có thân to, sự tăng bể dày 
này xảy ra theo 3 cách: 


- Ở Cau bụng (foystonia elata), thân gia tăng vì các tế bào mô mềm phù 
to ra. 

~ Ở nhiều cây họ Dừa, thân lúc non nhỏ, sau mới to (và dường kính không 
tăng nữa). Đó là vì các bó mạch của lã dẫn vào thân và sự gia tăng các bó mạch 
này làm cho thân to ra. 


84 


— Binh trưởng thứ cấp ở Aloe, Yweca, Dracoena là nhờ tầng phát sinh xuất 
hiện trong mô mềm, phía ngoài các bó dẫn. Tầng phát sinh này không phải là 
tượng tầng vì nó không cho libe hay gỗ mà cho mô mềm, mô mềm này thường bị 
tẩm chất gỗ. Trong mô mềm này phân hoá thành các bó libe gỗ thứ cấp, các bó 
dẫn thứ cấp thường được sắp xếp thành dãy xuyên tâm, còn các bó sơ cấp không 
xếp theo thứ tự nào cả. 

Ỏ một vài cây họ Cói, họ Hành, trong các bó mạch của bẹ lá và trục phát 
hoa cho thấy giữa libe và gỗ có vài lớp tế bào xếp thành dãy xuyên tâm, chứng 
tỏ chúng có nguồn gốc từ tầng phát sinh. Đây là những cấu tạo cấp 2 đơn sơ. 


2.3. Cấu tạo bất thường 
3.8.1. Libe quanh tủy 


Quanh tủy có thể gặp libe, gọi là libe quanh tủy. Nó giống như libe 1, nghĩa 
là tế bào sắp xếp không thứ tự. Libe quanh tủy có thể liên tục thành một vòng 
quanh tủy hay thành từng cụm nhỏ ở phía trong gỗ 1. Giữa gỗ 1 và libe quanh 
tủy luôn có vài lớp tế bào mô mềm tủy. Libe quanh tủy gặp ở họ Thầu dầu, 
Sim, Trúc đào, Khoai lang, Cà, Bầu bí... 


2.3.2. Libe trong gỗ 
Trong phần gỗ, đôi khi có thể gặp những cụm nhỏ libe. Libe này xuất phát 
từ sự hoạt động không bình thường của tượng tầng. Đôi khi libe trong gỗ phát 


sinh từ sự phân hoá của một vài tế bào mô mềm còn cellulose (họ Ô rô) (Hình 
3.10 A). 















































Hình 3.10. Sự hình thành libe trong gỗ (A) và hoạt động không bình thường 
của tượng tầng ở Bignonia (B) 


3.3.3. Hoạt động bhông bình thường của tượng tầng 

Hoạt động không bình thường của tượng tầng tạo thành cấu trúc đặc biệt. 
Ỏ Địignonia (dây leo): ở một vài chỗ tượng tầng không hoạt động ở mặt trong 
nhưng lại hoạt động ở mặt ngoài, do đó phần gỗ không đều, có những góc lõm bị 
chiếm bởi libe (Hình 3.10 Bì). 


8õ 


9.8.4. Cấu tạo cấp 3 


Là sự hình thành bất thường của các bó libe gỗ trong vùng vỏ cấp 1 (mô mềm 
vỏ, trụ bì) hoặc trong gỗ cấp 9. Ở nhiều cây trong họ Rau muối (Chenopodliaceae), 
họ Rau dền (Amaranthaceae), tượng tầng bình thường sớm ngừng hoạt động, 
tượng tầng phụ đầu tiên xuất hiện giữa lớp trụ bì tạo ra các bó libe gỗ riêng 
biệt ở ngoài vòng libe gỗ bình thường (thân củ Cải đường). Trong lúc tượng 
tầng phụ hoạt động thì 9 lớp trụ bì ở bai bên tượng tầng này cũng phát trì ân, 
lớp trụ bì trong tạo ra mô mềm ngăn cách các bó libe gỗ bình thường với các bó 
mạch cấp 3, lớp trụ bì bên ngoài phát triển và trong đó lại xuất hiện tượng 
tầng phụ số 9. Tượng tầng phụ số 9 sẽ hoạt động khi tượng tầng phụ số 1 
ngừng hoạt động và cứ như thế tiếp tục xuất hiện tượng tầng phụ 3, 4... để tạo 
ra những vòng bó libe gễ kế tiếp. lÐ RÑheum, tượng tầng phụ có hình vòng tròn 
nhó được thành lập ở quanh tủy, khi hoạt động tạo libe ở mật trong và gỗ ở 
mặt ngoài, vì các tia tủy rộng nên bó ]ibe gỗ cấp 3 này có hình sao. 

3.3.5. Thân rễ 


Đặc điểm cấu tạo của thân rễ là sự hoá mô mềm mạnh ở các mô để thích 
nghỉ với chức năng dự trữ. Mô dự trữ có thể là cả phần vỏ và tủy, nhưng thường 
gặp nhất là tủy. Mô dẫn và mô nâng đỡ phát triển yếu. Các lớp mô mềm vỏ ở 
ngoài cùng hoá mô cứng hoặc bần. 





3.3.6. Thân mọc trong nước 

Điểm nổi bật trong cấu tạo của thân cây sống trong nước là vỏ được cấu tạo 
bởi mô mềm xốp, gồm những dãy tế bào chẳng chịt như mạng lưới, để hở những 
khoảng trống chứa đầy khí gọi là khuyết. Mặt khác, trung trụ thường kém phát 
triển và số mạch gỗ ít. Thân chìm trong nước biểu bì không có lỗ khí. 
9.4, Cấu tạo đầu ngọn thân 

Cắt dọc qua đầu ngọn thân, quan sát trên kính hiển vi. 

€ó nhiều thuyết về cấu tạo ngọn thân. 
9.4.1. Theo quan niệm cũ: Đầu ngọn thân cấu tạo bởi 3 tầng tế bào khởi sinh; 

~ Tầng trên cùng là tầng sinh bì, ngăn vách theo mặt bên để sinh ra biểu bì. 

— Tầng giữa là tầng sinh vỏ, ngăn vách theo mặt bên để sinh ra vỏ. 

— Tầng dưới cùng là tầng sinh trụ, sinh ra trung trụ. một số tế bào sẽ kéo 
đài ra để biến đổi thành các mạch hoặc các sợi. 
9.4.9. Theo thuyết áo-thể: Dựa trên cơ sở nghiên cứu chổi ngọn của thực vật 
hạt kín cho rằng trong đỉnh ngọn có 2 loại mô phân sinh là: 


~ Mô phân sinh áo: Gồm 1 hay một số tế bào bao xung quanh, phân chia 
theo các vách thẳng góc với bể mặt sinh ra vỏ. 


86 


~ Mô phân sinh thể: Là khối tế bào ở giữa, phân chia theo các mặt phẳng 
khác nhau để sinh ra tủy. 

2.4.3. Thuyết được nhiều người chấp nhận: Theo Plantefo] (1947) và Buvat 
(1952), cấu tạo của đầu ngọn thân như sau: 

_ÖỂỖỠ đỉnh, ngay giữa trục của thân, có một nhóm do nhiều tầng tế bào không 
haạt động lúc cây sinh trưởng hay còn trong thời kỳ đỉnh dưỡng: đó là mô phân 
sinh chờ (méristème đattente) hay mô phân sinh sinh dục sẽ cho ra bộ phận 
sinh dục (hoa hoặc cạm hoa), 

- Quanh mô phân sinh này có một mô phân sinh hình vòng gọi là vòng 
phân sinh (anneau Initial) gồm có tế bào ngoài cùng (hay tuniea) và tế bào 
trong (hay corpus), mô phân sinh này hoạt động đắc lực nhất cho ra lá và hệ 
thống dẫn truyền của thần, 

Phía trong vòng phân sinh và ở dưới mô phân sinh chờ (vùng sau của 
corpus) có mô phân sinh tủy (méristème médullaire) mà sự hoạt động của nó 
cho ra mô mểm tủy (Hình 8.11) 


Phát thể lá 






Lớp áo 


~ Mô phân sinh chờ 


Á 2 


_W 













Vòng phân sinh _ 






`, Vong phân sinh 

VI 

# <J Jxtt UV J\ 

Mô phân sinh tuỷ =“ừưxf 3‡14-¬+^ 
#9 lÍ 

Hình 3.11. Cấu tạo đầu ngọn thân theo Plantefol và Buvat 


2.5. Sự chuyển tiếp từ cấu tạo của rễ sang cấu tạo của thân 


Cấu tạo của rễ khác cấu tạo của thân. Có một số thuyết đối lập nhau về sự 
chuyển biến từ cấu tạo của rễ sang cấu tạo của thân khi rễ nối vào thân ở cổ rễ. 

— Thuyết nối chấp: Theo thuyết này, hệ thống dẫn truyền của rễ và của 
thân riêng biệt và khác nhau; ở vùng cổ rễ, hai hệ thống ấy nối chắp như ghép 
vào nhau thành từng nhóm 3 bó mạch một. Ví dụ: 1 bó gỗ của rễ đi với 9 bó libe 
gỗ của thân. 

— Thuyết quấn hay xoay: Theo thuyết này, đến vùng cổ rễ, bó gỗ hướng tâm 
của rễ chẻ làm hai: mỗi nhánh như vậy bị vặn 180° và gỗ trỏ nên ly tâm. Còn bó 
libe, chúng có thể từ rễ sang thân mà không chẻ ra như ở cây Hoa phấn, hay 
chẻ hai như ở cây Bí. 


~ Thuyết tiến hoá của dẫn truyền: Theo nhiều nhà khoa học về cơ quan học 
hiện đại thì sự khác nhau giữa cấu tạo của rễ và của thân là do hai mức độ tiến 
hoá khác nhau. 

Đơn vị cấu tạo của cây là 1 bó quy tụ, gồm có 1 bó gỗ xen với 3 phần nửa bó 
ìibe. Bó quy tụ cổ nhất gặp ở rễ có gỗ uà libe hướng tâm. Song theo thời gian, gỗ 
tiến hoá thành gỗ. tiếp tuyến và sau cùng là gỗ. ly tâm. Chính trong 1 bố quy ' tụ, 
phần dưới ta có gỗ hướng tâm, phần trên có gỗ tiếp tuyến và trên cùng là gỗ ly 
tâm (Hình 3.12). 

Sự tiến hoá ấy nhanh chậm tùy loài và tùy bó quy tụ. Ö các bó quy tụ sinh 
sau của thân, tốc độ tiến hoá có thể nhanh và các giai đoạn đầu có thể rút ngắn 
hay biến mất, do đó ta chỉ gặp giai đoạn gô chồng chất và ly tâm mà thôi. 

Vậy ta có một sự tiến hoá càng ngày càng nhanh khi đi xa rễ: sự tiến hoá 
của rễ có một gia tốc ly căn. Nếu gia tốc này nhỏ, ta có giai đoạn trung gian rõ 
rệt (có gỗ tiếp tuyến) ở gần nơi lá mầm; nếu gia tốc này lớn, ở trục dưới lá mầm 


ta gặp cấu tạo chồng chất. Dù sao, không bao giờ giai đoạn xen kẽ hay tiếp 
tuyến xuất hiện trên thân 





Hình 3.12. Sự chuyển tiếp từ cấu tạo rễ sang cấu tạo thân theo thuyết tiến hoá dẫn truyền 


3. SỰ TĂNG TRƯỞNG CHIỀU DÀI CỦA THÂN - NGUỒN GỐC CỦA LÁ 


3.1. Sự tăng trưởng chiều dài của thân 


Cũng như rễ, thân tăng trưởng chiều dài nhờ 2 giai doạn nối tiếp: Giai đoạn 
đầu là sự tăng số tế bào ở vùng sinh mô ngọn, giai đoạn sau là sự tăng chiều dài 
của các tế bào này dưới tác dụng của auxin. Thân tăng trưởng chiều dài chủ yếu 
ở vùng lóng, rất yếu ở mắt. Đôi khi sự tăng trưởng ở lóng yếu nên cây trở nên 
không thân và lá tập trung ở gốc thành hình hoa thị Ổ vài loại cây dạng không 
thân này bền nhưng ở các loại cây có hai năm, dạng không thân chỉ có ở năm 
thứ nhất, sang năm thứ hai nó mọc lên một trục mang hoa hoặc một thân khí 
sinh mang lá. Sự tăng tưởng chiều đài của thân không như nhau ở các loại cây 
và sự kéo dài của các lóng trong cùng một cây cũng không giống nhau. 





3.3, Nguồn gốc của lá 


Lá xuất phát từ thân: bó mạch của lá tiếp tục bó mạch của thân được gọi là 
uết lá, phần bó mạch đi từ trung trụ đến gốc lá. Tùy loại cây, lá có thể mượn của 


88 


thân 1, 2, 3 bó mạch hoặc nhiều hơn. Nhiều bó mạch có thể hợp lại thành một 
bó duy nhất trước khi vào lá, 

Lối đi của vết lá thay đổi tùy loại cây: 

— Vết lá có thể đi ngang hoặc hơi ngang thẳng từ trung trụ đến lá. 

— Vết lá có thể đến lá sau khi đi qua một hoặc nhiều lóng. Trong trường hợp 
sau này bó mạch của lá có thể gặp trong mô mềm vỏ hoặc trong trung trụ của 
thân. Ví dụ: Trong thân cây họ Hoa môi xen kẽ 4 bó mạch của thân còn 4 bó 
mạch nhỏ hơn đó là vết lá. Ổ họ Cây tiêu (Piperaceae), vòng bó mạch ngoài là 
của thân còn vòng bó mạch trong là của lá. 


4. SINH LÝ CỦA THÂN 


Chức năng chính của thân cây là dẫn nhựa, sau đó là mang cành, lá, hoa, 
quả. Nhựa nguyên là dung dịch nước và muối vô cơ hòa tan do rễ hút lên, được 
đưa tới lá qua các mạch gỗ của thân rồi biến thành nhựa luyện nhờ sự quang 
hợp của lá. Nhựa luyện được các mạch libe của thân vận chuyển đến tất cả các 
bộ phận của cây để nuôi dưỡng chúng. 


5. CÔNG DỤNG CỦA THÂN ĐỐI VỚI NGÀNH DƯỢC 


Một số thân và thân rễ được dùng làm thuốc như: vỏ Quế, vỏ Canhkina, 
thân rễ Tranh, thân rễ Gừng, Riềng, Nghệ... Một số thân leo hay thân hành 
cũng được dùng trong ngành Dược như: dây Ký ninh vị rất đắng, dây Câu đằng, 
thân hành Tỏi, cây Bách hợp... 


C. Lắ Cây 





_MỤC TIÊU 
1. Mô 1ã được. các phần của lá uà hình dạng lá..... là rượ? 

2. Nêu được các kiểu lá uà hệ gân lá. ƒ Ta bi 

3. Trùnh bày được các cách sắp xếp của lá trên cành uà các biểu tiên khai lá. 

4. Trình bày được cấu tạo giải phẫu của lá cây lớp Ngọc lan, lớp Hành uà Hạt trần. 


x 


Lá là cơ quan dinh dưỡng của cây, có cấu tạo đối xứng qua mặt phẳng, đảm 
nhiệm những chức năng dinh dưỡng như quang hợp, hô hấp và thoát hơi nước. 


89 


1. HÌNH THÁI 


1,1. Các phần của lá 
Một lá đầy đủ gồm có 3 phần: phiến lá, cuống lá và bẹ lá. 
1.1.1. Phiến lá 


Là phần làm nhiệm vụ quang hợp của lá. Hình dạng phiến lá thay đổi, 
thường là phiến mỏng và rộng, gồm só hai mặt: mặt trên là mặt bụng, mặt dưới 
là mặt lưng. Trên phiến lá có gân lá: gân chính di từ đầy lá và các gân phụ đi từ 
gân chính. Lá thường có màu xanh lục vì có nhiều lục lạp, nhưng đôi khi không 
có điệp lục hoặc màu của điệp lục bị che khuất bởi sắc tố khác như anthocyan ở 
1á Lẻ bạn. 

Phiến lá có thể thiếu hoặc rất giảm: phiến lá có thể biến thành vòi cuốn. 
Trong trường hợp thiếu phiến lá, cuống lá rộng ra thành hình phiến gọi là 
cuống hình lá hay diệp thể (cây Keo bông vàng). Phiến lá có thể men dần xuống 
cuống lá làm cho ranh giới giữa phiến và cuống không rõ. 


1.1.2. Cuống lá 


Cuống lá có hình trụ, mặt trên thường hay khuyết thành hình lòng máng. 
Khi lá có dủ các phần thì cuống là phần giữa bẹ lá và phiến lá; kbi lá không có 
bẹ lá thì cuống lá sẽ gắn trực tiếp vào thân; khi lá không có cuống và bẹ lá thì 
phiến lá thường hơi ôm lấy thân. 

Cuống lá có thể có cánh hai bên (cuống lá Bưởi). 

1.1.3. Bẹ lá 


Là phần rộng bên dưới cuống lá, ôm lấy thân cây ít nhiều, thường gặp bẹ lá 
ở họ lúa, họ Hoa tán, họ Cau, họ Ráy... Lá cây Chuối và cây Tỏi tây có các bẹ lá 
ôm vào nhau làm thành một trụ đứng trông như một thân, đó là thân giả. 

Ngoài ba phần chính kể trên, lá còn có những bộ phận phụ nhưng cũng rất 
quan trọng trong việc định tên cây như: 

— Lá kèm (lá bẹ): Là hai phiến nhỏ mọc ở đáy cuống lá nơi gắn vào thân, Lá 
kèm có thể tổn tại hoặc rụng sớm, có thể rời hay dính nhau hoặc dính vào cuống 
lá Qá cây họ Hoa hồng). Lá kèm có thể rất phát triển hoặc thu hẹp thành gai. 
Sự hiện diện của lá kèm là đặc tính quan trọng dùng trong việc nhận định loại. 





~ tuưỡi nhỏ (mép lá): Nơi phiến lá nối với bẹ lá có một màng mỏng nhỏ gọi là 
lưỡi nhỏ (họ Gừng, họ Lúa); đôi khi lưỡi nhỏ như một lần lông. 

— Bẹ chìa (ochrea): lô) họ Rau răm, phía trên chỗ cuống lá đính vào thân có 
màng mỏng ôm thân gọi là bẹ chìa (Hình 3.13). 


96 


ẹ chia 


Đẹ lã ôm thân 








Chổi nách Bẹ lá 
Lá kèm 
Hình 3.13. Các phần của lá 

1.2, Các thứ gân lá 

— Lá một gân: Phiến lá rất thu hẹp, chỉ còn một gân duy nhất, như lá cây 
Hạt trần (lá Thông). 

— Gân lá song song: Nhiều gân song song chạy dài theo phiến lá, kiểu này 
đặc trưng cho lá cây lớp Hành. 

- Gân lá hình lông chim: Có một gân chính và từ gân này xuất phát nhiều 
gân thứ cấp giống như lông chim đá Mĩt, lá Vú sữa). 

~ Gân lá hình chân vịt: Nhiều gân chính đi từ đầy phiến lá và xòe ra giống 
như bàn chân vịt (lá Ðu đủ). 

— Gân lá hình lọng: Cuống lá đính vào giữa phiến lá và từ chỗ đính đó các 
gân tỏa ra khắp mọi phía (lá Sen). 

~ đân hình cung: Các gân gặp nhau ở đáy và đầu phiến lá đá Tràm). 


1.8. Các kiểu lá 
Lá có hai kiểu: lá đơn và lá kép. 
1.8.1. Lá đơn 
Cuống lá không phân nhánh và chỉ mang một phiến duy nhất. 
Dựa theo hình dạng của toàn bộ phiến lá người ta phân biệt (Hình 8.14): 
— Lá hình tròn: Chiều dài và chiều rộng bằng nhau. 
~ Lá hình bầu dục: Chiểu dài vượt chiều rộng 1,ð đến 2 lần, phần rộng nhất 
ở giữa lá. 
— Lá hình trứng: Phần rộng của phiến ở về phía cuổng lá. 
— Lá hình trứng ngược: Phần rộng của phiến ở về phía ngọn lá. 
— Lá hình mũi mác: Lá nhọn, phần rộng nhất ở giữa phiến lá. 


91 


— l,á hình dải: Phiến hẹp và dài. 
— Lá hình kim: Ví dụ lá Thông. 
— Lá hình ống (rỗng): Ví dụ lá Hành ta. 


~ Lá hình mũi tên: Lá nhọn, phía dưới có 2 phần phụ mọc về phía cuống lá, 
tạo thành một góc nhọn với cuống lá. Ví dụ lá Rau mác. 


— Lá hình thận: Ví dụ lá Rau má. 
— Lá hình tìm: Ví dụ lá cây Dấp cá. 
— Lá hình quả trám: Ví dụ lá Sòi. 


— Lã hình tam giác: Ví dụ lá cây Thòm lòm gai. 





“À/N(ÍMHH 


f0] 
\⁄0W@M/ÐC) 


Hình 3.14. Hình dạng lá, ngọn lá vả gốc lá 





92 





Hình dạng lá 
A: Hình kim (acicular) 
B. Hẹp (lìnear) 


©€. Tròn dài (oblong) 

D. Thon (lanceolate) 

E. Thon ngược (oblanceolate) 
F. Hình trứng (ovate) 

G. Hình xoan(oval) 

H. Hình bầu dục (elliptic) 

1. Hình tìm (cordate) 

J. Hình mũi giáo (hastate) 
K. Hình mũi tên (sagittate) 
L. Hình tam giác (triangular) 
M. Hình thận (reniform) 


Hình dạng ngọn lá 
A. Nhọn (acute) 
B. Mũi nhọn (acuminate) 
€. Tà (obtus) 
D. Cắt ngang (truncate) 
E. Lõm (emarginate) 
F. Có đuôi (caudate) 
G. Có lông gai (aristate) 
H. Có răng nhọn (cuspidate) 
I. Có gai nhọn (mucronate) 
K. Có thùy (retuse) 

Hình dạng gốc lá 
L. Nhọn 
M. Mũi tên 
N. Chót buổm (cuneate) 
O. Tròn 
P. Cắt ngang 
@. Tim 


~ Lá hình gươm: Ví dụ lá cây La dơn. 

— Lá hình quạt: Ví đụ: Lá cây Luụi. 

— Lâ hình kích: Lá nhọn, hai bên phiến lá có 2 phần phụ mọc đâm ngang qua. 

Một số cây có lá đa dạng, nghĩa là có nhiều dạng khác nhau trên cùng một cây. 

Dựa vào hình dạng của mép phiến lá, người ta phân biệt: 

~ Lá nguyên: Mép lá không bị khía. 

¬ Lá khía răng: Mép lá cắt thành những răng nhọn, Ví dụ lá Táo. 

~ Lá khía tròn: Răng tròn, còn kẽ răng là một góc nhọn. Ví dụ lá Rau má, 

— Lá uốn lượn: Răng tròn nhưng kẽ răng cũng tròn. 

— Lá thùy: Vết khía không sâu tới 1⁄4 phiến lá. Có 9 loại lá thùy: lá thùy 
hình lông chim như lá Trạng nguyên và lá thùy hình chân vịt như lá Sau sau, 
lá cây Bông. 

— Lá chẻ: Vết khía vào tới 1⁄4 phiến lá. Có 2 loại: lá chẻ hình lông chim và 
lá chẻ hình chân vịt, 

— Lá xẻ: Vết khía vào sát tận gân lá. Có 2 loại: lá xẻ hình lông chim và lá xẻ 
hình chân vịt. 

Dựa vào hình đạng của ngọn lá, người ta phân biệt (Hình 3.14); 

— Lá nhọn 

— Lá nhọn hoắt 

— Lá tù 

— Lá tròn 

— Lá cụt 

~ Lá lõm nhọn 

— Lâ có gai nhọn to 

— Lá có gai nhọn nhỏ-lá có mũi nhọn 

— Lá có mũi nhọn dài, 

Dựa vào hình dạng của gốc lá, người ta phân biệt (Hình 3.14): 

— Lá có gốc tròn: Gốc phiến lá thành một đường cong đều đặn, 

~ Lá có gốc nhọn: Gốc có 2 đường thẳng làm thẳnh một góc nhọn, 

— Lá có gốc hình tìm: Gốc có hốc lõm nhọn rộng, hai phần hai bên có hình tròn. 

— Lá có gốc hình mũi tên: Hai phần dưới của phiến kéo dài ra, nhọn, hướng 
về phía dưới thành một góc nhọn với cuống. 

— Lá có gốc hình kích: Hai phần dưới của phiến ngắn và nhọn, hướng ra hai 
bên và thẳng góc với cuống. 


93 


1.3.9. Lá kép 
Cuống lá phân nhánh, mỗi nhánh mang một phiến gọi là lá chét (lá phụ). 
Œó 3 loại lá kép (Hình 3.15): 
1.3.9.1. Lá bép hình lông chữm: Gỗm các kiểu sau đây: 
~ Lá kép hình lâng chim chẫn: Cuống chung không tận cùng bằng một lá chét. 
~ Lá kép hình lông chim lẻ: Cuống chung tận cùng bằng một lá chét. 
— Lá kép hình lông chim 1 lần: Cuống chung mang hai hàng lá chét. 


~ Lá kép hình lông chim 9 lần: Cuống chung mang hai hàng cuống phụ và 
cuống phụ mang hai hàng lá chét. 


1.3.2.9. Lá kép hình chân uịt: Đầu ngọn cuống lá phân thành nhiều nhánh xòe ra 
như chân vịt, mỗi nhánh mang một lá chót (lá cây Cao su). 


Lá kép 1 lần 


Cuống chung 





Lá kép 2 lần 





Hình 3.15. Các kiểu lá kép 
1: Kép hình lông chim, 2: Kép hình chân vịt 


1.4. Các lá biến đổi 

Hình dạng và cấu tạo của lá có thể biến đổi để thích nghỉ với môi trường, 
những kiểu biến đổi có thể gặp như: 

- Vẩy: Có thể mỏng và dai để làm nhiệm vụ bảo vệ hoặc dày lên và mọng 
nước để làm nhiệm vụ dự trữ (thân hành của cây Hành, Tỏi, Kiệu...), vấy ở chổi 
non có nhiệm vụ bảo vệ chổi. 

~ Gai: Có tác dụng giảm bớt diện tích thoát hơi nước để thích nghỉ với khí 
hậu khô và bảo vệ cây chống sự phá hoại của động vật. Tuy nhiên, gai có thể eó 
nguồn gốc khác như: do cành biế ến đổi (gai Bồ kết), do lông biểu bì đính vào nhau 
(gai Hoa hồng). 

~ Tua cuốn: Lá có thể biến đổi thành tua cuốn. Tuy nhiên có những tua 
cuốn có nguồn gốc từ thân như ở cây Nho hay từ cành như ở họ Bầu bí. 

- Lá bắc: Là lá mang hoa ở nách. Hình dạng lá bắc thay đổi tùy loại cây: 
gốc lá bắc có thể nạc, mọng nước và ăn được như Artichaut hoặc giảm thành 


94 


những vảy nhỏ, mỏng, không màu ở các cụm hoa của họ Cúc. Trong bông mo, 
cụm hoa được bao bọc bởi một lá bắc to, có màu gọi là mo. 

— Lá cây ăn thịt: Hình dạng của lá biến đổi để thích nghỉ với tác dụng bắt 
mỗi. Ví dụ lá cây ắp ấm có hình bình to chứa dịch tiêu hoá để tiêu hoá côn 
trùng rơi vào, ở cây Bẻo đất (cỏ Tï gà) mặt lá có nhiều lông tiết chất đính để giữ 
sâu bọ lại 

— Tuyến mật của lá: Đường có thể đọng lại trên lá ở những vị trí gọi là 
tuyến mật. Ví dụ ở cây Thầu dầu, hai bên cuống lá có những tuyến mật. 

— Lá chìm dưới nước: Thường phiến lá có hình dải hẹp, cutin mỏng, không 
có lỗ khí, mô mềm có khuyết to, gỗ thường ít. 

~ Lá cây ở khí hậu khô: Cấu tạo của lá biến đổi để giảm bớt sự thoát hơi 
nước, ví dụ: lớp cutin dày, lỗ khí nằm sâu trong giếng hoặc những huyệt có 
lông, có mô chứa nước trong lá. 


1.ð. Cách sắp xếp lá trên cành và tiền kbai lá 
1.5.1. Cách sắp xếp lá trên cành (diệp tự) 

Có 8 cách mọc của lá trên cây: 

~ Mọc cách: Mỗi mấu có một lá. Ta có thể chỉ cách mọc của lá trên cành 
một cách chính xác nhờ công thức lá; đó là một phân số: tử số chỉ số vòng mà ta 
phải đi vòng quanh thân cây hay cành cây để gặp 1 lá trên cùng một hàng dọc 
với lá đầu tiên mà ta bắt đầu xuất phát, mẫu số chỉ số lượng lá mà ta đã gặp 
trong khi di như vậy. Ta thường gặp các công thức xếp lá sau đây: 

1⁄2: Lá xếp thành 2 hàng ở hai bên thân (họ Lúa) gọi là lá song đính, góc 
giữa 3 lá nối tiếp nhau là 180°, 

1/3: Lá xếp thành 3 hàng rõ rệt (họ Cói) gọi là lá tam dính, góc giữa 2 lá nối 
tiếp nhau là 120°. 

2/5: Công thức này khá phổ biến, đặc trưng cho các cây có lá xếp thành năm 
điểm. Khi đi 2 vòng quanh cành cây ta gặp 5 lá không ở trên cùng một đường 
thắng dọc, góc giữa 2 lá nối tiếp là 144”. 

- Lá mọc đối: Mỗi mấu có 2 lá. Lá mọc đối chéo ehữ thập khi 9 lá ở mấu 
trên đặt trong một mặt phẳng thẳng góc với 2 lá ở mấu dưới. 

- Lá mọc vòng: Mỗi mấu có từ 3 lá trở lên. 

1.5.9. Tiền khai lá 

Là cách sắp xếp của lá ở trong chổi. 'Ta có các kiểu tiền khai lá sau đây 
(Hình 3.16): 

~ Tiền khai phẳng: Lá non vẫn phẳng ở trong chổi. 

~ Lá gập: Có 3 kiểu 


Tiền khai xếp dọc: Lá non gập đôi theo chiều dọc của gân giữa. 
Tiền khai xếp ngang: Lá non gập ngang, thẳng góc với gân giữa. 
Tiền khai nhăn: Lá non xếp dọc nhiều lần giếng như cây quạt Qá Dừa, lá Cau). 


| v.Ê S2 mm 
® ,Ê<> 2Ø wA 


Hình 3.16. Các kiểu tiền khai lá 


1: Phẳng, 2: Xếp dọc, 3: Xếp ngang, 4: Nhăn, 5: Quấn trong, 6: Quấn ngoài, 
7: Hình còi, 8: Đuô: mèo, 9: Van, 10: Lợp, 11: Cưỡi, 12: Nửa cưỡi 


~ Lá cuộn: 

Tiền khai quấn trong: Khi 2 mép lá cuộn về phía trên của lá. 

“Tiền khai quấn ngoài: Khi 3 mép cuộn về phía mặt dưới của lá. 

Tiền khai đuôi mèo: Lá non quấn thành hình cán đù từ ngọn lá (lá Dương xỉ). 

Tiền khai hình còi: Lá non cuộn thành hình còi. 

- Lá phủ: 

Tiền khai cưỡi: Lá gập đôi theo chiều dọc, lá ngoài úp lên lá trong (lá La đơn). 

Tiền khai nửa cưỡi: Mỗi !á gập đôi theo chiểu dọc và chỉ úp lên một nửa lá 
khác cũng gập đôi theo chiều dọc. 


"Tiền khai van: Mép các lá không phủ lên nhau. 


Tiền khai lợp: Mép các lá úp lên nhau tựa như các viên ngói úp lên mái nhà 


3. CẤU TẠO GIẢI PHẪU 


Điểm nổi bật trong cấu tạo của lá là có đối xứng qua một mặt phẳng. Ỏ lớp 
Ngọc lan, đôi khi gặp cấu tạo cấp 2 ở cuống lá và ở đáy gân chính nhưng luôn 
luôn rất ít phát triển; do đó gần như không có gỗ 2 và libe 2, trừ trường hợp 
ngoại lệ. 


9.1. Lã cây lớp Ngọc lan 
2.1.1. Cấu tạo cuống lá 


Dù cho cuống lá có tiết diện tròn cũng không thể nhầm lẫn cuống với thân 
được vì cuống lá có đối xứng qua một mặt phẳng. Cấu tạo gồm (Hình 3.17): 


96 





Hình 3.17. Cấu tạo cuống lá 


- Biểu bì: Nối tiếp biểu bì của thân, cấu tạo bởi một lớp tế bào sống, đôi khi 
có lông che chở hoặc lông tiết. 

— Mô dày: Thường nằm dưới các chỗ lôi của biểu bì. 

— Mô mềm vỏ: Gồm nhiều lớp tế bào có điệp lục. Trong mô mềm vỏ có thể có 
khuyết, ống tiết, tế bào mô cứng... 

~ Hệ thống dẫn: Càng về phiến lá, cấu tạo bó dẫn càng giảm đi. Bó dẫn có 
thể xếp theo một vòng cung hay một vòng tròn nhưng luôn luôn có đối xứng với 
một mặt phẳng, bó to ở phía dưới, bó nhỏ ở trên. 

Khi bó dẫn tạo thành một vòng liên tục, cấu tạo tương tự thân gồm: nội bì, 
trụ bì, libe, gỗ và tủy. Khi bó dẫn chia thành từng bó rời sẽ có một hay nhiều bó 
ở phía dưới với libe ở dưới và một hay nhiều bó trên với libe ở mặt trên. Khi bó 
dẫn tạo thành hình vòng cung hướng về mặt dưới thì libe ở phía ngoài, gỗ ở 
phía trong; nội bì và trụ bì chỉ có ở mặt lưng của bó dẫn; mô mềm ở giữa gỗ và 
biểu bì trên tương ứng với tủy và mô mềm vỏ, ranh giới của chúng không phân 
biệt được; trong vùng hày có thể gặp những cụm mô cứng. 

Trong cuống lá, tượng tầng thường không hoạt động hoặc hoạt động rất ít, 
do đó libe 2 và gỗ 9 rất ít phát triển. 


3.1.2. Cấu tạo phiến lá 


Đặc điểm của cây lớp Ngọc lan là có gân lá quy tụ (không song song), do đó 
vi phẫu ngang của lá cho thấy một gân giữa to thường lôi hẳn ở phía dưới và 
phần phiến lá chính thức ở hai bên (Hình 3.18C và hình 3.18 D). 


2.1.2.1. Cấu tạo của gân giữa 


Gân giữa có khi lỗi lên ở cả hai mặt, có khi chỉ lỗi ở mặt dưới, còn mặt trên 


97 


phẳng hoặc lõm (Hình 3.18 C). Từ gân giữa sẽ phân ra gân cấp hai, cấp ba... 
Các bó dẫn từ cuống nối dài ra phiến. Cấu tạo gân giữa lúc đầu giống cuống, 
nhưng nó đơn giản dần khi di về chót lá. 

Cấu tạo gân giữa: Ngoài cùng là biểu bì trên và biểu bì dưới. Dưới biểu bì 
thường có mô dày làm nhiệm vụ nâng đỡ. Các bó libe gỗ có thể xếp thành hình 
vòng cung hoặc vòng tròn, libe ở ngoài, gỗ ở trong. Xung quanh bó libe gỗ đôi 
khi có lớp nội bì, trụ bì tương đối rõ hoặc có những cụm mô cứng. Ở chót lá, gỗ 
chỉ còn là vài mạch vòng hoặc xoắn được bao bởi đám tế bào mô mềm tương 
đương với trụ bì. 
9.1.2.3. Cấu tạo của phiến lá chính thức 

— Biểu bì: Gồm có biểu bì trên và biểu bì dưới, cấu tạo bởi 1 lớp tế bào sống 
(cấu tạo được mô tả ở phần mô che chở). Biểu bì của lá thường hay có lông che 
chở hoặc lông tiết và đặc biệt là có nhiều lỗ khí. Sự phân bố của lỗ khí trên các 
loại lá như sau: 

® Lá nằm ngang: Lỗ khí chỉ có ở mặt dưới hoặc có nhiều ở mật dưới. 

*® Lá mọc đứng (nhận ánh sáng đều ở 2 mặt): Số lượng lỗ khí ở 2 mặt như nhau. 
*® Lá nổi trên mặt nước: Lỗ khí có ở mặt trên. 

® Lá chìm dưới nước không có lỗ khí. 

Số lượng lỗ khí trên lá thay đổi, thường trung bình 400 lỗ khí/mm?. 

Lỗ khí có thể đặt ở đáy một giếng hoặc tập trung trong phòng ẩn lỗ khí để 
giảm bớt sự thoát hơi nước (Hình 3.18 B). Số lượng và vị trí tế bào bao quanh tế 
bào lỗ khí quan trọng và đôi khi được dùng trong việc nhận định loại. 

— Thịt lá: Là lớp mô mềm giữa hai lớp biểu bì, có chứa lục lạp để làm nhiệm 
vụ đồng hoá. Ở vài loại cây, ngay dưới lớp biểu bì trên có một hay vài lớp tế bào 
không có lục lạp gọi là hạ bì, đó là một mô vừa chứa nước vừa có nhiệm vụ giúp 
các tế bào chứa lục lạp ở phía dưới tránh ánh nắng quá gắt. Thịt lá mỏng ở các 
loại cây sống trong nước và rất dày ở các loại cây mọng nước. Trong thịt lá, các 
gân phụ thường bị cất xéo và có thể gặp những bộ phận tiết: túi tiết, tế bào 
tiết... đôi khi gặp thể cứng (lá Trà). 

"Trong thịt lã có thể gặp hai loại mô mềm (Hình 3.18 A): 

® Mô mềm điệp lục hình giậu (mô mềm giậu): Cấu tạo bởi những tế bào đài, 
xếp khít nhau, thẳng góc với lớp biểu bì giống như những cọc hàng rào. Mô 
mềm này chứa rất nhiều lục lạp, tùy loại cây mà mô mềm giậu có thể gồm một 
hay nhiều lớp tế bào 

® Mô mềm khuyết: Cấu tạo bởi những tế bào tròn hoặc hình dạng không 
đều, xếp để hở những khoảng trống chứa khí gọi là khuyết. Mô mầm này ít lục 
lạp hơn mô mềm giậu. 


98 





. Lỗ khí 

Lông che chở 
Biểu bì trên 
Biểu bì dưới 
Mô dày 

Mô mềm 

Mô mềm giậu 
Mô mềm khuyết 
Mô cứng 

10. Libe 

11. Gỗ 

12. Calci oxalat 
13. Bó gân phụ 


emxookeoœwe~ 





Hình 3.18. Các dạng cấu tạo thịt lá (A) (1: Dị thể bất đối xứng, 2: Đồng thể, 3: Dị thể đối xứng), phòng ẩn lỗ 
khí (B), các dạng cấu tạo gân lá lớp Ngọc lan (€) và cấu tạo vi học lá Ô môi (Cassia grandis) (D) 


Tùy theo cách sắp xếp của hai loại mô mềm trên, ta phân biệt hai kiểu cấu tạo: 

~ Cấu tạo đồng thể: Giữa hai lớp biểu bì chỉ có một loại mô mềm, thường là 
mô mềm khuyết. Cách cấu tạo này gặp ở các loại lá nhận ánh sáng đồng đều ở 
hai mặt hay ở những lá cây mọng nước như cây Thuốc bồng. 

~ Cấu tạo dị thể: Giữa hai lớp biểu bì có hai loại mô mềm. Nếu dưới biểu bì 


99 


trên là mô mềm giậu, trên biểu bì dưới là mô mềm khuyết, ta gọi đó là cấu tạo 
dị thể bất đối xứng. Kiểu cấu tạo này gặp ở lá nằm ngang (nhận ánh sáng ở 
mặt trên nhiều hơn mặt dưới). Nếu mặt trên và mặt dưới lá cấu tạo bởi mô 
mềm hình giậu, giữa hai mô mềm này là mô mềm khuyết, ta có cấu tạo dị thể 
đối xứng. 

3.1.8. Cấu tạo của bẹ lá 


Cũng giống như cấu tạo của phiến lá, gồm có biểu bì ở cả hai mặt, giữa là 
mô mềm diệp lục có các bó libe gỗ xếp theo hình vòng cung. 


2.2. Cấu tạo lá cây lớp Hành 


Thường lá không cuống, trừ vài ngoại 
điểm sau (Hình 3.19): 

— Rất nhiều bó libe gỗ xếp đều thành một hàng trong phiến lá, tương ứng 
với các gân lá song song, gân giữa thường vẫn to hơn các gân phụ. Số lượng 
mạch gỗ trong mỗi bó thường giảm nhưng kích thước mạch khá rộng. 

~ Hai lớp biểu bì đều có lỗ khí. 

~ Thịt lá thường cấu tạo bởi một loại mô mềm đồng hoá, không phân hoá 
thành hai thứ mô khác nhau (các tế bào này có thể có màng xếp nếp như ở 
lá Tre). 

- Không có mô dày nên mô cứng thường phát triển rất nhiều tạo thành 
những cột nâng đỡ, nối liền bó libe gỗ với biểu bì hoặc tạo thành một bao xung 
quanh mỗi bó mạch. 





ệ. Lá cây lớp Hành có những đặc 


Ở họ Lúa, họ Cói, lá có thể cuộn lại để giảm bớt sự thoát hơi nước nhờ biểu 
bì trên có những tế bào to, gọi là tế bào bọt: khi các tế bào này trương thì lá trải 
ra, khi các tế bào này teo thì lá cuộn lại. 

Lỗ khí Mô mềm 






Biểu bì ————*> 





3 ĩ Cụm mô cứng 
A 


Hình 3.19. Cấu tạo lá cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium) (A) 
và lá cây Lưỡi cọp sọc (Sansevieria thyrsiflora) (B) 


100 


2.3, Cấu tạo lá cây Hạt trần 


Lá cây Hạt trần có thể hình vấy (lá Trắc bách diệp) hay hình kim đá 
Thông), không cuống, không lá kèm và thường chỉ có một gân, Cấu tạo của lá 
thông thường theo kiểu loại cây ở khí hậu khô: cutin dày, lỗ khí nằm sâu trong 
giếng để giảm bớt sự thoát hơi nước, 

Lá Thông hai lá có mặt cắt hình bán nguyệt gồm một mặt phẳng và một 
mặt lỗi, lá Thông ba lá thì mặt cắt gồm hai mặt phẳng chéo góc nhau và một 
mặt lồi 

Cấu tạo lá Thông như sau (Hình 3.20): 

— Biểu bì có vách đầy hoá gỗ, lớp cutin dày, lỗ khí nằm sâu trong giếng. 

~ Dưới biểu bì là hai hoặc ba lớp tế bào hạ bì có vách dãy hoá gỗ. 

— Dưới hạ bì là mô mềm điệp lục đồng hoá có màng xếp nếp. Trong mô mềm 
này có ống tiết nhựa mủ, mỗi ống tiết được bao bởi một vòng mô cứng. 

— Nội bì rõ. 

~— Ö giữa có 3 bồ libe gỗ (đôi khi có 1 bó), phần lớn có cấu tạo cấp 2. Gỗ 2 có 
cấu tạo bởi những mạch ngăn có chấm hình đồng tiền. Gỗ 1 là những mạch 
vòng, mạch xoắn. 

~ Giữa nội bì và các bó mạch là mô truyền gồm hai loại tế bào: những tế 
bào sống có vách không hoá gỗ và những tế bào chết, có vách hoá gỗ và có chấm 
hình đồng tiền, 


— €ó thể 8ặp ít sợi mô cứng giữa mô truyền và libe, 





Ống tiết 
ly bào 


Mô mềm đồng hoá 
Bao mô cứng 


Hình 3.20. Cấu tạo một phần lá cây Hạt trần 


8. CÔNG DỤNG CỦA LÁ ĐỐI VỚI NGÀNH DƯỢC 


Rất nhiều lá cây được dùng làm thuốc: lá Khôi chữa đau dạ dày, lá Cà độc 
được chữa bệnh hen suyễn, lá Mơ chữa kiết ly... Vì vậy, chúng ta cần nắm vững 


101 


phần hình thái của lá để có thể định rõ các lá dùng làm thuốc khi còn nguyên 
vẹn và phần giải phẫu của lá để có thể kiểm nghiệm các lá đã vụn hoặc tán 
thành bột. 


CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ 


1. Mô tả hình thái của thân, lá, rễ. 
9. Mô tả cấu tạo cấp 1 và cấp 9 của thân, rễ cây lớp Ngọc lan. 
3. So sánh cấu tạo của thân và rễ cây lớp Hành với lớp Ngọc lan. 
4. Mô tả cấu tạo của thân rễ Gừng. 
5. Giải thích cấu tạo bất thường của củ Đại hoàng. 
6. Nêu những điểm khác biệt giữa lá cây lớp Ngọc lan và lá cây lớp Hành. 
1. Mô tả các cách sắp xếp của lá trên cành và các kiểu tiền khai lá. 
8. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Lá kép hình lông chim 2 lần chấn là: 
A. Cuống lá phân nhánh, mỗi nhánh mang một lá chét. 
B. Cuống chung mang hai hàng cuống phụ, cuống phụ mang hai hàng lá chét. 
C. Cuống chung mang hai hàng cuống phụ, cuống phụ mang hai hàng lá 
chét và không tận cùng bằng một lá chét. 
D. Cuống chung mang hai hàng lá chét và không tận cùng bằng một lá chét. 


9. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sinh trưởng thứ cấp ở Cau bụng (Roystonia elata) 
là đo; 


A. Sự gia tăng số lượng các bó mạch. 

B. Các tế bào mô mềm phù to ra. 

€. Sự xuất hiện các tượng tầng thặng dư. 
D. Sự phì đại của libe 2. 


102 


Chương 4 
SỰ SINH SẢN VÀ CƠ QUAN SINH SẢN 
CỦA THỰC VẬT BẬC CAO 


SỰ SINH SẴN CỦA THỰC VẬT 





Thực vật khi tăng trưởng đến một mức độ nào đó sẽ bắt đầu sinh sản. Có 8 
cách sinh sản: 


~ Binh sản sinh dưỡng. 
~ Binh sản vô tính. 
~ Binh sản hữu tính. 


1. SINH SẲN SINH DƯỠNG 


Cơ thể mẹ phân thành từng khúc, mỗi khúc về sau cho ra một cá thể độc lập. 
Người ta phân biệt hai kiểu sinh sản sinh dưỡng: tự nhiên và nhân tạo. 


1.1. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên 


Trong thiên nhiên, thực vật có thể sinh sản sinh dưỡng bằng những bộ 
phận sau: 


~ Thân rễ: Mọc bò ở dưới đất và phát ra những nhánh nhô lên khỏi mặt đất. 
Các nhánh này lại bén rễ thành cây mới (Cổ tranh). 


~ Thân hành: ở kẽ các vầy mọng nước của thân hành mẹ cho ra những chổi 
phát triển thành hành con (củ Tỏi). 


— Thân củ, rễ củ: Trên củ có những chổi có thể phát triển thành cây mới 
(Khoai tây). 


108 


~ Thân bò: Thân mọc bò trên mặt đất, mỗi mấu bén rễ mọc thành cây mới 
(Rau má). 


— Chổi phụ: Lá cây Trường sinh khi rơi xuống đất có thể cho ra cây mới từ 
các chỗ lồm của mép lá. 
1.9. Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo 

Người ta có thể dựa vào khả năng tái sinh của thực vật để tạo ra những cây 
mới từ những bộ phận cắt rồi của cây mẹ. 


_ Giâm cành: Cắt một bộ phận đỉnh dưỡng của cây mẹ thường là cành, 
nhưng cũng có thể là lá hoặc là xễ rồi cắm xuống đất. 





— Chiết cành: Làm cho cằnh đâm rễ phụ bằng cách uốn cong cành xuống đất 
hoặc bó đất xung quanh. Sau đó cắt rời cành khỏi cây mẹ. 

— Ghép: Lấy một cành hay một chổi (mắt) tiếp vào một cây khác làm sao cho 
các mô tương ứng phù hợp nhau. 


2. SINH SẲẢN VÔ TÍNH 
Sinh sản vô tính của thực vật thực hiện nhờ những tế bào đặc biệt gọi là 


bào tử, dược tạo thành trong túi bào tử (bào tử nang). Bào tử có thể bất động 
hoặc di động nhờ voi. 


3. SINH SẢN HỮU TÍNH 

Là sự kết hợp của hai tế bào đơn bội khác phái đực và cái gọi là giưo tử 
thành tế bào lưỡng bội gọi là hợp tử hay trứng, có khả năng phát triển thành 
một cơ thể mới. 

8.1. Các lối sinh sản hữu tính 

Người ta phân biệt 4 lối sinh sản hữu tính: 

~ Đẳng giao (đồng giao phố): Hai giao tử đực và cái đều di động và giếng 
nhau hoàn toàn về hình dạng, kích thước. Lối này phổ biến ở thực vật bậc thấp, 
nhất là ở Tảo. 

~— Dị giao (dị giao phố): Giao tử đực và cái đều đi động nhưng khác nhau về 
hình đạng và kích thước. Giao tử đực nhồ hơn, di động nhanh hơn, giao tử cái 
lớn hơn, ít di động hơn. 

— Noãn giao (noãn phối): Giao tử đực nhỏ và đi động được gọi là tỉnh trùng, 
giao tử cái lớn hơn và bất động gọi là noãn cầu nằm trong cơ quan cái gọi là 
noãn cd. Sự phối hợp của hai giao tử thực hiện ngay trong noãn cơ nên gọi là 
noän phối. Đa số thực vật bậc cao sinh sản theo lối này. 


~ Giao tử phối: Gặp ở vài loài thực vật bậc thấp như Nấm: hai giao tử đực 


104 


và cái không được phóng thích ra khỏi túi giao tử. Sự kết hợp xảy ra giữa hai 
túi giao tử, tùy theo hai Lúi giao tử giống hay khác nhau mà ta có sự đồng hay 
dị giao tử phối. 


3.2. Sự xen kẽ thế hệ 


Ở nhiều cây, chu trình sinh sống gồm hai loại hình thái khác nhau và xen 
kẽ với nhau. 

-: Chu trình lưỡng tính sinh: Chu trình chỉ có một sinh vật lưỡng bội (9n), 
Sinh vật sẽ tạo giao tử sau khi có sự giảm nhiễm. Sự phối hợp giữa hai giao tử 
đực và cái cho ra hợp tử 9n. Hợp tử phát triển cho ra sinh vật mới lưỡng bội. 

— Chu trình đơn tính sinh: Chu trình này cũng chỉ có một sinh vật đơn bội 
chiếm ưu thế. Giai đoạn lưỡng bội thu hẹp ở hợp tử vì sự giảm nhiễm xảy ra 
liển sau khi thụ tỉnh. Sinh vật đơn bội được tạo ra sẽ sinh sống một thời gian 
vôi tạo giao Lử. 

— Chu trình đơa lưỡng tính sinh: Gồm một thời kỳ đơn bội, một thời kỳ 
lưỡng bội, mỗi thời kỳ có một sinh vật. Khởi đầu chu trình từ hợp tử 2n phát 
triển thành một sinh vật 2n. Trên sinh vật 2n có những tế bào chịu sự giảm 
nhiễm tạo ra bào tử đơn bội (n). Các bào tử đơn bội này không phải là giao tử, 
chúng phát triển tạo ra một sinh vật đơn bội, về sau sinh vật đơn bội sẽ tạo 
giao tủ. Sự phối hợp của hai giao tử dực và cái tạo thành hợp tử 9n kết thúc 
chư trình. 

Thực vật tạo ra bào tử được gọi là bào tử (hực uật (bào tử thể). Thực vật tạo 
ra giao tử là giao tử thực uật (giao tử thể). 

Ö thực vật bậc cao: Chu trình phát triển theo đơn lưỡng tính sinh nhưng 
giao tử thực vật có xu hướng giảm. Ở Rêu: Giao tử thực vật chiếm ưu thế còn 
bào tử thực vật sống nhờ trên giao tử thực vật. Ổ Quyết: Bào tử thực vật chiếm 
vụ thế và giao tử thực vật giảm. Ở Thực vật có hoa: Giao tử thực vật thu hẹp 
và sống nhờ trên bào tử thực vật. 


CƠ QUAN SINH SẢN 


Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến các cơ quan sinh sản của nhóm thực vật đông 
nhất, đó là các cây Hạt kín. Những cây này có 3 loại cơ quan sinh sản hữu tính: 
hoa, quả và hạt. 


. HOR 





1. ĐỊNH NGHĨA 


Hoa là cơ quan sinh sản hữu tính của các cây Hạt kín (là những cây mà hạt 
đựng trong quả), cấu tạo bởi những lá biến đổi đặc biệt để làm nhiệm vụ sinh 
sản. 


2. HOA TỰ 


Hoa tự là cách sắp xếp của hoa trên cành. Có hai kiểu như sau: 

— Hoa riêng lẻ (hoa đơn độc): Hoa mọc riêng lễ trên một cuống không phân 
nhánh, ở ngọn cành hay ở nách một lá gọi là lá bắc. 

— Cụm hoa: Nhiều hoa tập trung lại trên một cành phân nhánh tạo thành 
những cụm hoa đơn, kép hay hỗn hợp. 


2.1. Cụm hoa đơn 


Trục cụm hoa không phân nhánh, trên đó mang các hoa. Tùy theo sự phát 
triển của trục chính của cụm hoa mà người ta chia làm hai kiểu: cụm hoa đơn 
không hạn và cụm hoa đơn có hạn. 


106 


3.1.1. Cụm hoa đơn không hạn 
Đầu cành mang hoa không kết thúc bởi một hoa, nên sự phát triển của cành 
đó không bị hạn chế. Ta có các kiểu sau đây (Hình 4.1): 
~ Chùm: Hoa có cuống mọc ở nách một lá bắc. Hoa già ở gốc, hoa non ở 
ngọn. Dạng chung của cụm hoa có hình tháp. l 
~ Bông (gié): Có cấu tạo gần như chùm, chỉ khác là hoa không có cuống, hoa 
già ở gốc, hoa non ở ngọn, mỗi hoa mọc ở nách một lá bắc. Nhiều gié có cấu tạo 
đặc biệt như: 
® Bông chét (gié hoa): Hoa có kích thước nhỏ, xếp thành hai hàng. Ví dụ: 
họ Lúa, họ Cói. 
® Đuôi sóc: Đó là những bông mang hoàn toàn hoa đơn phái và mọc thòng 
xuống. Cả cụm hoa có hình dạng đuôi con sóc. Ví dụ: cây Tai tượng đuôi chồn. 
® Bông mo: Là những bông có trục cụm hoa nạc và được bao bọc bởi 
những lá bắc to gọi là mo. Ví dụ: Ráy. 
® Buồng: Là những bông mo phân nhánh. Ví dụ: buồng cau. 


Hình 4.1. Các kiểu cụm hoa đơn không hạn 
1: Chùm, 2: Bông, 3: Ngù, 4: Tán, 5: Đầu 


~ Ngù (tản phòng): Các cuống hoa ổ gốc cụm hoa mọc dài lên để đưa các hoa 
lên cùng một mặt phẳng. 


cây dù; các lá bắc tụ họp ở gốc tán thành tổng bao lá bắc (bao chung). Trong 
tán, các hoa phía ngoài nở trước các hoa phía trong. 


— Tán: Các cuống hoa từ đầu ngọn cành mọc tỏa ra như các 8ọng của một 


— Đầu: Đầu ngọn cành mang hoa phù lên thành như một cái mâm mang 
nhiều hoa không cuống mọc khít nhau, mỗi hoa mọc ở nách một lá bắc mồng gọi 
là vấy. Trên một đầu: hoa già ở bìa, hoa non ở giữa. Xung quanh đầu các lá bắc 
họp thành tổng bao lá bắc (bao chung), có nhiệm vụ bảo vệ cho các hoa khi còn ở 
trạng thái nụ. 


3.1.2. Cụm hoa đơn có hạn 


Đầu ngọn cành mang hoa kết thúc bởi một hoa nên trục chính không thể 
mọc dài được nữa nhưng vẫn có thể đâm nhánh ở phía dưới. Kiểu phân nhánh 


107 


hợp trục cho các loại cụm hoa đơn có hạn còn gọi là xìm. Tùy theo cách đâm 
nhánh bên dưới trục chính, người ta phân biệt (Hình 4.2): 

— Xim một ngả: Cành mang hoa chỉ mọc thêm một nhánh ở phía dưới của 
hoa trên cùng. Có 32 loại: 

® Xim một ngả hình đỉnh ốc: Sự phân nhánh luôn luôn đổi hướng: khi thì 
bên phải, khi thì bên trái, mỗi lần đổi hướng thì nâng lên một nấc. 

® Xim một ngả hình bọ cạp: Sự phân nhánh luôn luôn xảy ra về một bên, 
làm cho cụm hoa cong như duôi con bọ cạp. 

~ Xim hai ngả: Cành mang hoa kết thúc bởi một hoa và mang hai nhánh ở 
hai bên. Hai nhánh này, mỗi nhánh lại kết thúc bởi một hoa và lại mang hai 
nhánh ở hai bên nữa, cứ thế tiếp tục. Đôi khi hai nhánh ở hai bên không phân 
nhánh và xim thu hẹp còn ba hoa. Đôi khi hoa giữa bị trụy và xim còn hai hoa. 


#*š Š sa 


Hình 4.2. Các kiểu cụm hoa có hạn 
1: Xim 2 ngả, 2: Xim 1 ngả hình đình ốc, 3: Xim hình bọ cạp 
- Xim nhiều ngả: Đó là một eụm hoa có hạn nhưng số các chổi bên hình 
thành ở mỗi cấp nhiều hơn hai. Hoa cấp 1 nở trước hoa cấp 2, hoa cấp 2 nở 
trước hoa cấp 3... 


~ Xim eo: Các nhánh của xim rất ngắn làm cho các hoa mọc sát vào nhau, 
giống như ở cùng một chỗ mọc tỏa ra. 
9.2. Cụm hoa kép 

Các nhánh của trục chính của cụm hoa đáng lẽ kết thúc bởi một hoa lại 
mang một cụm hoa cùng kiểu: 

~ Chùm kép: Chùm mang chùm. 


~ Tân kép: Mỗi nhánh của tán mang một tán con. Các lá bắc tập trung ở gốc 
tán con thành tiểu bao lá bắc (bao nhó), các lá bắc ở gốc tán kép là tổng bao lá 
bắc (bao chung). 


2.3. Cụm hoa phức 


Các nhánh của cụm hoa đáng lẽ kết thúc bởi một hoa lại mang một cụm hoa 
khác với loại cụm hoa đó như: 


108 


— Chùm xim: Trên một chùm, ở vị trí các hoa được thay bằng các xim. 


— Chùm tán: Trên một chùm, ở vị trí các hoa được thay bằng các tán. 





~ Ngù đầu: Trên một ngù, ở vị trí các hoa được thay bằng các đầu, 


8. CẤU TẠO TỔNG QUÁT 


Một hoa đầy đủ khi nó mang trên phần phù của cuống hoa gọi là đế hoa, 4 
vòng sau đây: đài hoa, tràng hoa, bộ nhị, bộ nhụy. 

Phần không sinh sản của hoa gọi là bao hoa, gồm có: 

~— Đài hoa: Cấu tạo bởi những bộ phận màu xanh lục gọi là lá đài, 

~ Tràng hoa: Cấu tạo bởi những bộ phận có màu sặc sỡ gọi là cánh hoa, 

Khi không phân biệt được đài và cánh hoa, ta gọi chung là phiến hoa. 

Bộ phận sinh sản của hoa gồm có: 

~ Bộ nhị: Gầm toàn thể các bộ phận sinh sản đực của hoa. 

~ Bộ nhụy: Gồm toàn thể các bộ phận sinh sản cái của hoa. 

Các bộ phận của hoa có thể sắp xếp trên đế hoa theo một đường xoắn ốc, đó 
là những hoø kiểu xoắn gập ở những thực vật cổ (hoa Sen). Các bộ phận của bao 
hoa có thể xếp thành vòng còn các bộ phận sinh sản xếp xoắn ốc: đó là hoa hiểu 
0òng xoắn. Cáo bộ phận của hoa có thể xếp thành những vòng tròn đồng tâm; 
đó là những hoa &iổu tòng. Trong trường hợp này, các bộ phận của hai vòng nối 
tiếp nhau bao giờ cũng xếp xen kẽ nhau, Ngoài ra, số lượng các bộ phận của mỗi 
vòng thường là một số cố định: 3 ở cây lớp Hành (một lá mầm): hoa mẫu 3; 4, 5, 
6 ở cây lớp Ngọc lan (hai lá mầm): hoa mẫu 4,5,6. 

Nếu các bộ phận của mỗi vòng có hình dạng và kích thước giống nhau được 
gọi là hoa đều. Hoa đều có hơn một mặt phẳng đối xứng, Nếu các bộ phận của 
mỗi vòng eó hình dạng và kích thước khác nhau hoặc có một vài bộ phận của bao 
hoa, bộ nhị hoặc bộ nhụy bị trụy gọi là hoœ không đều (hoa lưỡng trắc). Hoa 
không đều chỉ còn một mặt phẳng dối xứng hoặc không còn mặt nhẳng đối xứng. 

Khi trên hoa có đủ bộ phận sinh sản dực và cái, ta gọi là hoa lưỡng tính. 
Nếu chỉ có một bộ phận hoặc đực hoặc cái, ta gọi là hoa đơn tính. Hoa đực và 
hoa cái ở cùng một cây gọi là hoa đơn tính cùng gốc. Nếu hoa đực và hoa cái ở 
trên hai cây riêng biệt, ta gọi là hoa đơn tính khác gốc. 


Cây được gọi là đạp tĩnh khi mang cả hoa lưỡng tính và dơn tính. 


4. TIỀN KHAI HOA 


Tiền khai hoa là cách sắp xếp các bộ phận của bao hoa trước khi hoa nở. 
Trên một hoa, cách sắp xếp của đài hoa và tràng hoa có thể giống nhau hoặc 
khác nhau. Người ta phân biệt các kiểu tiền khai sau đây (Hình 4.3): 


109 


— Tiền khai xoắn ốc: Các bộ phận của bao hoa nhiều, chưa phân hoá thành 
đài và tràng và đính theo một đường xoắn ốc, gặp ở các cây thuộc ngành Ngọc 
lan nguyên thủy. Trong một số trường hợp, mép của mỗi bộ phận có thể gập vào 
phía trong hay gập ra ngoài nhưng vẫn không phủ lên nhau. 

- Tiền khai van (liên mảnh): Các bộ phận của bao hoa đặt cạnh nhau mà 
không phủ lên nhau. 

~ Tiền khai hoa vặn: Khi mỗi bộ phận của bao hoa tuần tự vừa chồng vừa bị 
chồng, chiều vặn có thể cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ. 

— Tiền khai lợp: Trên một vòng có ð bộ phận, một bộ phận ở ngoài cùng, một 
bộ phận khác ở trong cùng, 3 bộ phận còn lại thì một bên úp lên mép bộ phận 
bên cạnh còn bên kia lại bị mép của bộ phận bên cạnh úp lên. 

~ Tiền khai hoa năm điểm (ngũ điểm, luân xen): Hai bộ phận hoàn toàn ở 
ngoài, hai bộ phận khác hoàn toàn ở trong, còn bộ phận thứ năm thì nửa ở 
ngoài nửa ở trong. 

— Tiền khai hoa cờ (bướm): Cánh cờ to nhất ở phía sau, phủ lên hai cánh 
bên, hai cánh này lại phủ lên hai cánh trước (cánh thìa). Hai cánh trước có thể 
dính nhau thành hình lòng máng hay hình lườn. Đây là trường hợp gặp ở họ 
phụ Đậu (Faboideae). 

~ Tiền khai hoa thìa (ườn): Cánh hoa tương đương với cánh cờ nằm ở phía 
trong, bị hai cánh bên phủ lên. Hai cánh này lại bị 2 cánh trước phủ lên. Kiểu 
này đặc sắc cho các cây họ phụ Vang (Caesalpinioideae). 


>3 


G 





Hình 4.3. Các kiểu tiển khai hoa 
1: Xoắn ốc, 2: Van, 3: Văn, 4: Lợp, 5: Năm điểm, 6: Thìa, 7: Cờ 


5. CÁC PHẦN CỦA HOA 


5.1. Cuống hoa 


Cuống hoa là nhánh mang hoa. Cuống hoa có thể dài, ngắn khác nhau hay 
có khi không có. Trường hợp này gọi là hoa không cuống. Cuống hoa thường 


110 


mọc ở nách một lá biến đổi gọi là ¿đ bắc (á hoa). Lá bắc có thể thiếu hoặc rất 
phát triển và có màu hoặc giảm thành như vảy nhỏ, mỏng khi các hoa xếp khít 
vào nhau hoặc nạc, mọng nước có thể ăn được. Trên cuống hoa có thể có thêm 
một hay hai /á bắc con (tiền điệp), thường có kích thước giảm. Ở cây lớp Hành 
chỉ có một lá bắc con đối điện với lá bắc. Ở cây lớp Ngọc lan, thường có hai lá 
bắc con ở hai bên cuống hoa. 


ð.2. Đế hoa 


Đầu cuống hoa thường phù ra thành đế hoa để mang các bộ phận của hoa, 
đế hoa thường ngắn và lỗi, ít khi mọc đài lên giữa các vòng bộ phận của hoa. 
Một số kiểu đế hoa mọc dài lên eó thể gặp như: 

— Đế hoa mọc dài lên giữa bộ nhị và bộ nhụy gọi là hoa có cưỡng nhụy (thư 
đài), đó là một trục mang bộ nhụy. 

— Đế hoa mọc dài giữa bao hoa và bộ nhị, ta có cưỡng nhị nhụy (hùng thư 
đài), đó là một trục mang bộ nhị và bộ nhụy. 

— Đế hoa mọc đài giữa đài hoa và tràng hoa nâng các bộ phận bên trong cao 
lên, trục này gọi là cưống tràng hoa (anthophore). 

Có 3 kiểu đế hoa thường gặp: 

— Đế hoa lỗi (Thalamus). 

~ Đế hoa có mang đĩa mật. Đĩa mật có thể cấu tạo bởi những tuyến mật rời 
hoặc hình khoen hay hình đĩa thật sự, nằm ở bên trong hay bên ngoài vòng nhị. 

- Đế hoa lõm hình chén: Chén được cấu tạo bởi sự dính liền với nhau của 
các lá đài, cánh hoa và nhị ngay từ ở đáy. Khi đó, bao hoa và bộ nhị đính quanh 
miệng chén, còn các lá noãn thì đính ở đáy chén. 

5.3. Bao hoa 

Có nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan sinh sản bên trong. 

Bao hoa gồm có 9 phần: đài hoa và tràng hoa. Hoa không có bao hoa gọi là 
hoa trên. Nếu bao hoa chỉ có một vòng bộ phận thì vòng đó luôn là lá đài, dù 
các bộ phận đó có màu sặc sỡ. Hoa đó gọi là hoa uô cánh, 

5.3.1. Đài hoa 

Cấu tạo bởi những bộ phận màu xanh lục gọi là lá đài. Lá đài cũng có 
nhiệm vụ đồng hoá nhưng chức năng chính vẫn là bảo vệ. 

Lá đài có thể có màu sắc sặc sỡ như cánh gọi là đài dợạng cánh (đài hình 
cánh hoa). Các lá đài của một hoa có thể rời gọi là đời phân, dính nhau gọi là 
đài hợp. Các lá đài có thể giống nhau: đài đêu hoặc khác nhau: đãi không đêu. 
Đài có thể rụng sớm trước khi hoa tàn hoặc đài còn lại sau khi hoa tàn: đó là 
đài tôn tại. Nếu đài tôn tại và phù to theo quả gọi là đài đông trưởng. Lá đài có 


111 


thể rất phát triển hoặc thu hẹp thành những răng nhỏ hay lông hoặc chỉ còn là 
một gờ. 

Ở một vài họ, phía ngoài đài hoa đôi khi có thêm vòng đời phụ (đài con). 
Đài phụ có thể được sinh bởi các lá kèm của lá đài (Rosaceae) hoặc bởi các lá 
bắc con xếp khít vào nhau (Malvaceae). 

Số lượng lá đài thường là 3 ở cây lớp Hành, 4 hay 5 ở cây lớp Ngọc lan. 
5.3.2. Tràng hoa 


Cấu tạo bởi những phiến nằm phía trong đài hoa và thường có màu sặc sỡ 
gọi là cánh hoa. 

Hình dạng cánh hoa biến thiên hơn lá đài. Mỗi cánh hoa gồm một phiến 
rộng ở trên và một móng (cán) hẹp bên dưới. Cánh hoa có thể nguyên hoặc có 
răng cưa hoặc có thùy. Nơi giáp giữa phiến và móng đôi khi có những phụ bộ. 
Cánh hoa có thể mang những tuyến mật hoặc đôi khi cả cánh hoa biến thành 
tuyến mật. Có khi cánh hoa biến đổi thành hình dạng đặc biệt gọi là cánh môi. 
Đôi khi hoa có thêm (ràng phụ. 

Các cánh hoa có thể rời nhau (cánh rời hay tràng phân) hoặc dính nhau 
(cánh dính hay tràng hợp), giống nhau về hình dạng và kích thước (rờng đều) 
hay khác nhau (ràng không đều). Cánh hoa có thể dính với nhị hoặc dính với 
đài. Số lượng cánh hoa thường là 3 ở cây lớp Hành, 4-5 ở lớp Ngọc lan, nhưng 
cũng có khi nhiều hơn (hoa Sen). Đôi khi hoa có nhiều cánh do sự trồng trọt và 
chọn lọc nhân tạo. 


Người ta phân biệt các kiểu tràng sau (Hình 4.4): 






Cánh cờ 
(Canh) 


Cánh bên 


Lườn 


Hình 4.4. Các kiểu tràng hoa 


1: Hình đinh, 2: Hình hũ, 3: Hình chuông, 4: Hình bánh xe, 5: Hình lưỡi nhỏ, 6: Hình phễu, 
7: Hình môi 2/3, 8: Hình bướm 


112 


ä.đ 





1. Hoa cánh rời, tràng đều 

- Kiểu tràng hoa hồng: 5 cánh hoa, móng ngắn hoặc không có, phiến rộng 
và xòe ra (hoa Hồng). 

- Kiểu trăng hoa cẩm chướng: Móng dài và vuông góc với phiến (hoa Cẩm 
chướng) 

— Riểu tràng hình chữ thập: Các cánh hoa xếp thẳng góc với nhau thành hình 
chữ thập (hoa Cải). 
5.3.2.2. Hoa cánh rời tràng không đều 

— Riểu tràng hoa Lan: 1 trong 8 cánh hoa biến đổi thành cánh môi, có hình 
đạng đặc biệt và quay ra phía trước. 

— Kiểu tràng hình bướm: Có õ cánh hoa: cánh hoa sau to tạo thành cờ phủ 
lên 2 cánh bên, 3 cánh bên gọi là cánh và 2 cánh này phủ lên 2 cánh trước, 2 
cánh trước đặt sát nhau, đôi khi hơi dính nhau tạo thành lườn. 
5.3.3.3. Hoa cánh dính, tràng đêu 

Phần cánh dính liền nhau phía dưới gọi là ống, phần rời nhau phía trên gọi 
là phiến. Chỗ ống nối với phiến gọi là họng. 

~ Kiểu tràng hình bánh xe: Ống ngắn, mang những răng to tỏa ra giống như 
những cánh của ngôi sao (hoa Ốt), 

— Tràng hình hũ: Ống phình lên ở gốc, thắt lại ở đỉnh. 

- Tràng hình chuông: Ống phình lên thành hình cái chuông. 

— Tràng hình phễu: Gốc hình ống, nhưng loe rộng dần thành hình phễu. 

— Tràng hình đình: Ống đài và hẹp thẳng góc với phiến. 

— Tràng hình ống: Ống hình trụ, tận cùng bởi những răng cưa cạn. 
5.3.2.4. Hoa cánh dính, trùng không đều 

~ Tràng hình môi: Miệng ống chia thành 2 môi. 

~ Tràng hình mặt nạ: Tràng chia thành 9 môi, môi đưới giống như mặt nạ. 

~ Tràng hình lưỡi nhỏ: Ống ngắn, phiến bị hất lệch một bên thành hình lưỡi nhỏ. 


5.4. Bộ nhị 
Gồm các bộ phận sinh sản đực của hoa gọi là nhị (Hình 4.5). 
5.4.1. Các phần của nhị 


Mỗi nhị có một cuống hẹp bên dưới gọi là chỉ nhị và một phần phồng ở trên 
gọi là bao phấn. Bao phấn chia làm bai buồng phấn (hai ô), nối với nhau bởi 
chung đới. Trong mỗi buồng phấn có hai túi phấn chứa các nạt phấn. 


5.4.1.1. Chỉ nhị 
Thường tròn nhưng có thể dẹp hoặc đôi khi có hình lòng máng. Thường chỉ 


113 


nhị mang một bao phấn, nhưng cũng có khi nó phân nhánh và mỗi nhánh mang 
một bao phấn (Thầu dầu). Đôi khi chỉ nhị rất ngắn, gần như không có và khi đó 
ta nói nhị không có chỉ nhị. Có khi chỉ nhị rất dài, đưa bao phấn vượt khỏi cánh 
hoa (hoa Râu mèo). 

Chỉ nhị gắn vào bao phấn có thể ở đáy bao phấn gọi là bao phấn đính đáy 
(căn đính) hoặc gắn vào một điểm ở mặt lưng của bao phấn gọi là bao phấn 
đính giữa, làm cho bao phấn dễ lắc lư (hoa Lúa) hoặc đính ở ngọn bao phấn: bao 
phấn đính ngọn. 
5.4.1.2. Chung đới 


Là phần nằm giữa hai buồng phấn. Trường hợp bao phấn đính đáy, chung 
đới là phần kéo dài của chỉ nhị trong bao phấn. Trường hợp bao phấn đính giữa 
và đính ngọn, chung đới thu hẹp ở điểm đính nhưng có thể phát triển theo 
chiều ngang giống như một đòn cân. Chung đới có thể kéo dài thành mũi, phiến 
hay sừng. 
5.4.1.3. Bao phấn 


Bao phấn gồm có hai ô (hai buồng) ở hai bên chung đới hoặc bao phấn chỉ có 
một ô như ở họ Bông (Malvaceae). Khi còn non mỗi ô phấn có hai túi phấn chứa 
hạt phấn, nhưng khi chín hai túi phấn hợp lại làm một. Hình dạng bao phấn 
thay đổi: có thể thuôn dài, hình tròn, hình thận... 


Chung đới SỈ \ 


Bao phấn | 


Chỉ nhị —T 
rỊ 


ÿý đan ( 


Hình 4.5. Nhị và bao phấn 


1: Các phần của nhị, 2: Bao phấn cắt ngang (a: Chung đới, b: Túi phấn), 3: Bao phấn đính đáy, 
4: Bao phấn đính giữa, 5: Bao. phấn nứt van, 6: Bao phấn nứt lỗ, 7: Chỉ nhị dạng phiến, 
8: Chỉ nhị chẻ hai, 9: Chung đới dạng đòn cân 





Cấu tạo của bao phấn 

Khi cắt ngang bao phấn, ta thấy ở ngoài cùng là biểu bì có lớp cutin khá 
dày. Dưới biểu bì là đểng cơ giới, cấu tạo bởi những tế bào có vách dày hoá gỗ 
hình chữ U, còn mặt ngoài vẫn bằng cellulose. Khi hoa nở, nhị sẽ phơi ra ngoài 


114 


không khí, mặt ngoài của tầng cơ giới sẽ co nhiều hơn mặt trong vì tế bào bị 
khô đi và bao phấn sẽ bị nứt ra. Trong nữa là nhiều lớp tế bào đặc biệt chứa 
dưỡng liệu và thoái hoá rất sớm thành chất nhầy để nuôi các hạt phấn đang 
thành lập: đó là ¿ềng nuôi dưỡng. Trong cùng là nhóm fế bào mẹ cho ra hạt 
phấn. Trong chung đới có 1 öó 1ibe gỗ nằm trong một khối mô mềm. 

Cách nứt của bao phấn 

Khi chín, bao phấn nứt ra để phóng thích các hạt phấn ra ngoài. Có ba kiểu nứt: 

— Nút dọc: Nếu hai túi phấn của mỗi buồng phấn hợp lại thành một túi duy 
nhất thì chỉ có một đường nứt nằm ở trong khe giữa hai túi phấn. Nếu các túi 
phấn vẫn giữ nguyên vị trí, mỗi túi phấn sẽ mở ra một đường nứt và bao phấn 
sẽ c6 bốn đường nứt. 

Nếu đường nứt quay vào phía trong hoa, ta gọi bao phấn hướng trong (hướng 
nội), nếu đường nứt quay ra phía ngoài hoa, ta gọi bao phấn hướng ngoài (hướng 
ngoạ]). 

~ Nút lỗ: Bao phấn mở bằng lỗ ở đỉnh. 

~ Nút van: Kẽ nứt hình bán nguyệt. Giới hạn bởi một cái van, khi chín mở 
về phía trên, ta gọi là bao phấn nứt van, ví dụ ở họ Long não (Lauraceae). 

Hạt phấn (tiểu bào tử) 

Hạt phấn được sinh ra từ những tế bào mẹ, hạt phấn nằm trong các ô 
phấn. Tế bào mẹ hạt phấn phân chia hai lần liên tiếp để hình thành một bộ 
bốn, gồm 4 bào tử nhỏ, đơn bội, đó là hạt phấn. Hình dạng, kích thước và màu 
sắc hạt phấn thay đổi tùy loại cây. Hạt phấn có thể hình cầu, hình bầu dục, 
hình khối bốn mặt... có thể rời hoặc dính thành tứ tử hoặc phấn khối...; kích 
thước hạt phấn từ 8-2900 tum. Hạt phấn thường có màu vàng, trắng, xám, 
xanh, da cam hoặc màu tím...; màu này phụ thuộc vào bản chất cấu tạo của 
màng hạt phấn. 





Về mặt cấu tạo, hạt phấn có hai lớp màng (Hình 4.6): 


Gai 





Hình 4.6. Hạt phấn 
1: Cấu tạo, 2: Hạt phấn có gai, 3: Phấn khối 


— Màng ngoài dày, cấu tạo chủ yếu bởi chất sporopolenin rất bền vững, 
không tan trong acid và kiềm, chịu được áp lực và nhiệt độ cao nên có thể tổn 


115 


tại ở trạng thái hoá thạch. Trên bể mặt của màng này có những lỗ gọi là miệng 
(cửa), là những chỗ để ống phấn chui ra khi hạt phấn nảy mầm và đôi khi có 
mang gai hoặc chạm trổ hình mạng. 

— Màng trong bằng cellulose và pectin, dày lên ö chỗ nảy mầm. 

Hạt phấn lúc đầu chỉ có một nhân, nhân này sớm phân thành hai nhân, 
ngăn cách bởi một màng mỏng albuminoide. Một nhân đỉnh dưỡng to và một 
nhân nhỏ hơn nằm sát vách hạt phấn gọi là nhân sinh sản. Trong lúc hạt 
phấn lớn dần lên, nhân sinh sản rời khỏi vách của hạt phấn để vào trong tế 
bào chất của nhân dinh dưỡng, sau đó nhân sinh sản phân cắt tạo ra hai giao 
tử đực. Sự phân chia này có thể sớm hay muộn tùy theo loại cây, nó có thể xảy 
ra trước khi hạt phấn rời khỏi bao phấn hoặc chỉ xảy ra trong ống dẫn phấn. 
Do đó, ở một vài loại cây, hạt phấn có ba nhân (một nhân dinh dưỡng và hai 
nhân sinh sản). 


5.4.1.4. Nhị láp 


Khi bao phân bị trụy hoặc không tạo được hạt phấn, ta có nhị lép. Nhị lép 
có thể vẫn giữ nguyên hình dạng và trở nên bất thụ hoặc có thể thu hẹp chỉ còn 
chỉ nhị hoặc biến dổi thành một phiến dạng cánh hoa hoặc biến thành một 
tuyến mật, Khi tất cả nhị của một hoa bị lép ta có hoa đơn tính vì trụy. 





5.4.9. Cách dính của nhị uà các kiểu bộ nhị 

Thông thường, nhị đính trên đế hoa nhưng có thể đính trên ống tràng hay 
ống đài theo hai kiểu sau: 

— Lối đính xoắn ốc: Chỉ gặp ở những họ sơ khai. Khi đó số lượng nhị nhiều, 
đính xoắn ốe trên đế hoa lồi. Đó là bộ nhị đa nhị. 

~- lối đính vòng (đính theo luân sinh) 

* Một vòng nhị: Gọi là bộ nh¿ một oòng (bộ nhị đẳng nhị): các nhị thường 
đính xen kẽ với cánh hoa, số lượng nhị bằng số lượng các bộ phận của vòng bên 
ngoài, nhất là lá đài, 

* Hai vòng nhị: Số lượng nhị trong mỗi vòng bằng số lượng cánh hoa: 3 ở 
cây lớp Hành, 4-5 ở cây lớp Ngọc lan. Nếu các nhị của vòng ngoài đính xen kẽ 
cánh hoa, ta có bộ nhị hơi uòng (bộ nhị lưỡng nhị). Nếu các nhị của vòng ngoài 
đặt trước cánh hoa La có bộ nhị đảo lưỡng nhị. 

* Hơn hai vòng nhị hay số lượng nhị của mỗi vòng tăng lên gấp bội ta có bộ 
nhị nhiều uòng (bộ nhị da nhị). 

5.4.3. Sự dính liên của các nhị 
Các nhị của một hoa có thể rời nhau hoặc dính nhau. 


— Đính nhau ở chỉ nhị: Các nhị có thể dính liển nhau ở chỉ nhị thành một 


116 


bố: bộ nhị một bó (bộ nhị đơn thểy hay hai bó: bộ nhị hai bó (bộ nhị lưỡng thể) 
hoặc nhiều bó: bố nhị nhiều bó (bộ nhị đa thể). 

¬ Đính nhau ở bao phấn: Nhị có thể dính liền nhau ở bao phấn ta có bộ nhị 
tụ (họ Cúc). 
ð.4.4. Quan hệ của nhị uới các tuòng khác của hoœ 

— Tính chất xếp xen kẽ của các vòng: Các vòng nhị xếp xen kẽ với các vòng của 
bao hoa. Ví dụ: ở hoa có bộ nhị lưỡng nhị, vòng nhị ngoài xếp xen kẽ cánh hoa còn 
vòng nhị trong xếp Lrước mặt cánh hoa. Ở hoa vô cánh, nhị xếp trước lá đài. 








~ Nhị dính liền với các bộ phận khác của hoa: 

* Bộ nhị có thể dính liền với bao hoa thành một cái chén (hoa Dâu tây), 
giữa chén có phần lổi hình nón mang các lá noãn. 

* Phần lớn hoa hợp cánh, nhị đính trên ống tràng. 

* Bộ nhị có thể đính liền với bộ nhụy. Ở họ Lan, hoa có 1 nhị duy nhất, có 
chỉ nhị dính liền với vòi nhụy tạo thành một trục mập ở giữa hoa gọi là trục hợp 
nhụy (trụ nhị nhụy). Đỉnh của trục là bao phấn và đầu nhụy, 

5.4.6. Kích thước của các nhị 

— Các nhị của một hoa có thể dài bằng nhau (nhị đều) hoặc đài ngắn khác 
nhau (nhị không đều). Nếu có 4 nhị: 3 dài, 2 ngắn, ta gọi bộ nhị hai trội (bộ nhị 
hai đài); nếu có 6 nhị: 4 dài, 2 ngắn, ta gọi bộ nhị bốn trội (bộ nhỉ bốn dài). 


~ Nhị eó thể dài mọc thỏ ra ngoài hoa hoặc ngắn thụt vào trong tràng. 


ð.õ. Bộ nhụy 


Bộ nhụy là bộ phận sinh sản cái của hoa cấu tạo bởi những lá biến đổi gọi là 
lá noãn (tâm bì) mang noãn. 


ð.ð.1. Cấu tạo tổng quát 

Bộ nhụy gồm ba phần: phần phình phía dưới gọi là bầu, đựng các noãn, trên 
bầu là một phần hẹp gọi là vòi nhụy, trên cùng là đầu nhụy. 
5.8.1.1. Bầu 

Tùy theo vị trí của bầu so với các phần khác của hoa, ta'có các kiểu bầu Sau: 

— Bầu trên (bầu thượng): Các bộ phận bên ngoài của hoa (bao haa và nhị) 
đính ở dưới bầu. 

— Bầu dưới (bầu hạ): Các bộ phận bên ngoài của hoa (bao hoa và nhị) đính ở 
trên bầu. Trong trường hợp bầu dưới, đế hoa tạo thành như chén và bầu dính 
vào chén, 

~ Bầu giữa (bầu trung): Bầu chỉ dính với các bộ phận ngoài của hoa ở nửa 
dưới thôi. 


Bộ nhụy có thể cấu tạo bởi một hay nhiều lá noãn rồi hay dính liền nhau 
thành bầu một ô hay nhiều ô. Các lá noãn có thể chỉ dính liền nhau ở bầu 
nhưng rời nhau ở vòi và đầu nhụy hoặc dính liền nhau ở bầu và vòi nhưng rời ở 
đầu nhụy hoặc dính liền nhau ở , vòi và đầu nhụy. Ít khi các lá noãn dính 
nhau ở đầu nhụy mà vòi và bầu rời. 





Số lượng lá noãn thường là 3 ở cây lớp Hành, 4 ~ 5 ở lớp Ngọc lan, nhưng 
cũng có khi nhiều hơn hoặc chỉ có 1 lá noãn ở các cây họ Đậu hoặc 2 lá noãn ở 
cây họ Cải. 

Lá noãn là một lá đặc biệt mang noãn (tiểu noãn). Nơi mang noãn gọi là gi 
noãn (thai tòa). Về mặt cấu tạo, lá noãän cũng giống như lá, là một phiến dẹp có 
đối xứng hai bên, có mô mềm đồng hoá nằm giữa hai lớp biểu bì trong và ngoài. 
Trong mô mềm có một bó libe gỗ tương đồng với bó gân giữa, ở hai mép lá noãn 
có hai bó libe gỗ nhỏ hơn gọi là bó mép. Hai mép lá noãn thường dày lên ở mặt 
trong thành giá noãn mang noãn. Ỗ mép lá noãn có một mô dẫn đặc biệt cấu 
tạo bởi những tế bào có màng bị hoá nhầy, nhờ mô này ống dẫn phấn mới vào 
được khoang bầu và đến noãn. 
5.ð.1.2. Vòi nhụy 

Bên ngoài vòi được bao bọc bởi một lớp tế bào biểu bì nối liền với biểu bì 
ngoài của lá noãn. Vòi có thể đặc bay bọng, nhưng luôn luôn có một mô dẫn đặc 
biệt ở bên trong dể dưa ống dẫn phấn vào đến mô dẫn của bầu. Khi bầu cấu tạo 
bởi nhiều lá noãn dính liển nhau, các vòi nhụy dính nhau thì mô dẫn nằm ở 
giữa tạo thành ống vòi. 

Vòi nhụy có thể ngắn hoặc dài. Vị trí của vòi thường nối liển trục của bầu 
nhưng đôi khi có thể mọc lệch sang một bên hoặc vôi đính ở đáy bầu. 
5.5.1.3. Đầu nhụy 

Hình dạng biến thiên, có thể nhỏ hoặc phù to thành hình đĩa, mâm, phễu, 
phiến dạng cánh hoa. Đầu nhụy thường dược phủ bởi những gai thịt tiết ra chất 
dính giữ hạt phấn và tạo điều kiện thuận lợi cho sự nảy mầm của hạt phấn và 
sự phát triển của ống dẫn phấn. 

5.ð.9. Cách sắp xếp của lá noãn 

Các lá noãn có thể sắp xếp trên đế hoa theo lối xoắn ốc hoặc theo vòng. 

_ Tối dính xoắn ốc: Nhiều lá noãn rời, đính xoắn ốc trên đế hoa lỗi (hoa 
Ngọc lan, hoa Sen). 

~ Lối đính vòng (uân sinh): Thông thường là một vòng. Trường hợp nhiều 
vòng rất hiếm (Ví dụ như hoa Iazu). Nếu số lượng lá noãn bằng số lượng các bộ 
phận khác của hoa, các lá noãn sẽ xếp xen kẽ với các nhị của vòng cuối cùng. 
Thường sự phát triển của bầu có xu hướng giảm số lượng lá noãn, ví dụ: Số 
lượng lá noãn chỉ còn 1 ở họ phụ Đậu, 2 ở họ Cải. 


118 


5.5.3. Các lối đính noãn 

Là cách sắp xếp các tiểu noãn trong bầu (Hình 4.7). Có 2 kiểu đính noãn: 
%.5.3.1. Dĩnh noãn thân 

Noãn xuất hiện trên đế hoa hoặc trên đoạn nối dài của đế hoa. 

= Đính noãn gốc: Một noãn duy nhất đính trên một đoạn nối đài của trục hoa. 


— Đính noãn trung tâm: Bầu một ô, nhiều noãn dính trên một cột trung Lâm 
nối dài trục hoa, 


5.5.3.2. Đính noãn lá 





Noăn đính trên lá noãn. Có 3 kiểu tùy theo vùng của lá noãn mang noän. 

— Đính noãn mép: Noãn đính ỏ mép của lá noãn. Có hai kiểu: 

* Đính noäãn bên (trắc mô): Bầu một ô, do một hay nhiều lá noän đính với nhau 
ở mép các lá noãn tạo thành. Noãn đính ở mép của lá noãn trên thành bầu. 

* Đính noãn trung trụ: Bầu nhiều ô, do nhiều lá noãn tạo thành, các giá 
noãn của mỗi ô hợp thành một cột ở giữa bầu, 

= Đính noãn vách: Các noãn phủ mặt trong của lá noãn 

— Đính noãn giữa: Bầu một ô, do nhiều lá noãn hợp thành, các noãn đính 
trên những phiến mỏng xuất phát từ gân giữa của mỗi lá noãn mọc vào trong 
khoang của bầu (Thuốc phiện). 


kư 





Hình 4.7. Các kiểu đính noãn 


1: Đỉnh noãn đáy (nóc), 2: Đính noãn bên, 3: Đính noãn vách, 4: Đính noãn trung tâm (cắt ngang), 
5: Đính noãn trung tâm (cắt dọc), 6: Đính noãn trung trụ, 7: Đính noãn bên, 8: Đính noãn giữa 


ð.ð.4. Cấu tạo của noãn 


Noãn dính vào lá noãn ở chỗ gọi là giứ noãn (thai tòa). Noãn được mang bởi 
một cuống gọi là cưống noän (cán phôi). Chỗ noãn đính vào cuống noãn gọi là 


119 


rốn (tổ). Thông thường cuống noãn ngắn và mảnh, ngoại trừ các loại noãn đảo. 
Đôi khi cuống noãn phân nhánh và mang nhiều noãn (cây Xương rồng). Thân 
noãn mang một khối tế bào gọi là phôi fâm, được bao bọc bên ngoài bởi 9 lớp vỏ: 
vỏ ngoài và vỏ trong (ở lớp Hành và phần lớn hoa cánh rời trừ họ Hoa tán) hoặc 
1 lớp võ (ở họ Hoa tán và ở các hoa cánh dính trừ bộ Trân châu, bộ Thị). Đôi khi 
trong cùng một họ hoặc cùng một chỉ, có thể gặp ca hai loại trên, Một số cây ký 
sinh không có vỏ noãn. Vỏ noãn không bao trọn thân noãn mà để hỏ một lỗ nhỏ 
ở đỉnh gọi là 1Š noãn (noãn khẩu). 

Noãn có 1 bó mạch đi từ cuống noãn vào đến đáy phôi tâm thì chia thành 2 
nhánh đi vào vỏ noãn ngoài, nơi chia nhánh gọi là hợp điển. 
ột £ứi phôi. Túi phôi là khối tế 
bào cách biệt với phôi tâm bởi một màng rõ và các tế bào của túi phôi là tế bào 
đơn tướng, trong lúc các tế bào của phôi tâm lưỡng tướng. Phần lớn túi phôi có 8 
nhân: ở giữa là 2 nhân phụ, ở cực phía lỗ noãn có 1 noãn cầu và 9 trợ bào, ở cực 
trong có 3 tế bào dối cực (Hình 4.8). 


Trong phôi tâm, phía bên dưới lỗ noãn có m 





Tùy theo vị trí của cuống noãn và thân noãn, người ta phân biệt 3 kiểu noãn: 

— Noãn thẳng: Trục của thân noãn và cuống noãn ở trên cùng một đường 
thẳng. 

~ Noãn cong: Trụe của thân noãn và cuống noãn tạo thành một góc làm cho 
lỗ noãn ở gần tễ và hợp điểm. 

— Noãn đảo: Trục của thân noãn song song với cuống noãn. Ở noãn đảo, tễ ở 
gần lỗ noãn nhưng xa hợp điểm và cuống noãn đính vào vỗ noãn trên một đoạn 
đài gọi là sóng noän. 

ð.ð.õ. Sự thành lập túi phôi 

Mỗi noãn chỉ có một túi phôi. 

Thôi tâm lúc đầu là một khối tế bào lưỡng tướng. Một trong các tế bào này 
là tế bào cổ bào tử sẽ tạo thành túi phôi. Thông thường chỉ có một tế bào cổ bào 
tử nằm ngay trên trục của phôi tâm dưới lỗ noãn. Lần phân cát thứ nhất của tế 
bào cổ bào tử tạo ra 2 tế bào: tế bào nằm trên là tế bào ngoài thường hoại đi 
sớm và 1 tế bào nằm ở đưới là tế bào sinh bào tử. Tế bào sinh bào tử chịu 3 lần 
phân cất của sự giảm phân để tạo ra 4 đại bào tủ, 3 trong 4 đại bào tử bị hoại 
đi, đại bào tử còn lại cho ra 8 tế bào của túi phôi: 2 trợ bào, 1 noãn cầu, 2 nhân 
phụ, 3 tế bào đối cực. 

Tế bào ngoài thông thường hoại đi sớm và đôi khi không được thành lập. 
Trong trường hợp này tế bào cổ bào tử là tế bào sinh bào tử. 


Có thể tóm tắt sự thành lập của túi phôi như sau: 


130 


Tế bào cổ bào tử phân cắt Tế bào ngoài (hoại sớm) 


Tế bào sinh bào tử Giảm 





3È. Đại bào tử 1,2, 3 (hoại) 
Đạt bào tử 4 —= 
3 trợ bào, 1 noãn cầu 
(trứng), 3 nhân phụ, 


3 tế bào đấi cực 
Lỗ noãn 








2 trợ bào. 


Vỏ noãn ngoài Noãn cầu 

úi phôi 

Phối tâm Pfffflffu 
Bó mạch lợp điểm 
Cuống noãn Rốn 

3 tố bào đối cực 
1 
Sóng noän 3 






A / ⁄ Hình 4.8. Cấu tạo noãn và các kiểu noãn 
/ [ - 1: Noãn thẳng, 2: Túi phôi, 3: Noãn đảo, 4: Noãn cong 
3 


4 
Các loại túi phôi 
- Túi phôi đơn bào tủ: Túi phôi theo kiểu v 
tử nên gọi là tứi phôi đơn bào tử. 


= Túi phôi song bào tử: Khi sự ph 
tế bào, 1 trong 2 tế bào n 


ừa tả ở trên được tạo từ 1 đại bào 


ân cắt của tế bào sinh bào tứ chỉ tạo ra 2 
sinh ra tứi phôi được gọi là £ứi phôi song bào từ, 
Thường nó cũng chứa 8 nhân như túi phôi đơn bào tử. 

— Túi phôi tứ bào tử: Đôi khi tế b. 





ào sinh bào tử tạo liền túi phôi, kiểu túi 
phôi này gọi là đi phôi tứ bào tử. Cấu tạo túi phôi tứ bào tử rất biến thiền, có 
thể có từ 4— 8 hay 16 nhân xếp thành 1, 2 hoặc 4 cực và một số nhân này có thể 
hợp lại với nhau sau đó (Ví dụ ở cây Càng cua: túi phôi có 4 cực không đều). 


6. HOA THỨC VÀ HOA ĐỒ 
6.1. Hoa thức 


Là công thức tóm tắt cấu tạo của hoa, trong đó c 


ác chữ viết tắt chỉ tên của 
mỗi vòng: 


121 


K: Đài hoa (Kalyx hay Calyx), k: đài phụ (Calyculus) 

€: Tràng hoa (Corolla) 

P: Bao hoa, khi lá đài và cánh hoa giống nhau (Perigonium) 

A: Bộ nhị (Androeceum) 

G: Bộ nhụy (Gynoeceum) 

Các con số chỉ số lượng của mỗi vòng được viết sau mỗi chữ. Nếu các bộ 
phận của hoa dính liền nhau thì viết số trong đấu ngoặc đơn hay trong vòng 
tròn. Nếu phần nào đó trong hoa gồm nhiều vòng, thì số bộ phận trong mỗi 
vòng được ghi bằng một con số riêng, viết theo thứ tự: vòng ngoài trước, vòng 
trong sau. Giữa các con số này được nối liền nhau bởi dấu cộng (+). Nếu bầu 
trên thì gạch ngang ở dưới chữ G (nhụy), nếu bầu đưới thì gạch ở trên chữ G 
(nhụy). Trước hoa thức còn có các ký hiệu để chỉ một số đặc điểm khác của 
hoa như: 

 : hoa không đều 
*; hoa đều 
: hoa lưỡng tính 
ở: hoa đực 
9 : hoa cái 
s hay n: chỉ số lượng nhiều. 
Ví dụ: Hoa thức của hoa Gừng là:† Ÿ' K¿ Cạ A;¡ Gạy 
hoa Bụplà: * Ÿ k;¿ KựyC; A„ Gạ, 


6.2. Hoa đồ 


Là sơ đổ tóm tắt cấu tạo của hoa, trong đó các bộ phận của hoa được chiếu 
trên cùng một mặt phẳng thẳng góc với trục của hoa (Hình 4.9). 

Các quy ước vẽ hoa đồ 

~ Trục hoa ở phía sau được biểu diễn bằng vòng tròn nhỏ ở trên cùng hoa đề. 

- Lá bắc ở phía trước, được biểu diễn bằng hình tam giác dẹp, đỉnh quay 
xuống phía dưới và nằm ở dưới hoa đồ. 

— Lá bắc con vẽ giống như lá bắc, các bộ phận của hoa được vẽ ở giữa trục 
hoa và lá bắc. Nếu hoa thuộc kiểu xoắn ốc sẽ vẽ theo đường xoắn ốc. Nếu hoa 
thuộc kiểu vòng sẽ vẽ những vòng đồng tâm tròn nếu hoa đều và hình bầu dục 
nếu hoa không đều 

— Lá đài và cánh hoa được biểu diễn bằng những hình tam giác, sắp xếp theo 
đúng tiền khai của nó; lá đài có mầu xanh để trắng, cánh hoa có màu thì tô đen. 
Ở hoa của cây lớp Ngọc lan: lá đài giữa là lá đài sau, cánh hoa giữa là cánh hoa 
trước trừ ở họ phụ Đậu và họ phụ Vang. Ở hoa của cây lớp Hành: lá đài giữa là lá 
đài trước, cánh hoa giữa là cánh hoa sau, trừ ở họ Lan vì hoa bị vặn 180”. 


122 


— Nhị biểu diễn bằng chữ B nếu bao phấn bai ô, chữ D nếu bao phấn một ô; 
bụng chữ B hay chữ D quay vào trong nếu bao phấn hướng trong, quay ra ngoài 
nếu bao phấn hướng ngoài. 

~ Bộ nhụy vẽ giống như dạng cắt ngang của bầu, cho thấy số lá noãn, số ô 
và cách đính noãn. Noãn biểu diễn là vòng tròn nhỏ. 

Chú ý: 

~ Các bộ phận dính nhau dù trong một vòng hay hai vòng khác nhau sẽ được 
nối với nhau bằng một gạch nối nhỏ C). 

- Các phần bị trụy hoặc biến mất được biểu diễn bằng chữ X, hay bằng một 
chấm to. Khi thiếu hẳn một vòng thì biểu diễn vòng đó bằng một vòng chấm. 





Hình 4.9. Hoa đổ 2 
1: Hoa Gừng, 2: Hoa Bụp 


7. SỰ THỤ TINH 


Là sự phối hợp của giao tử đực và giao tử cái (noãn cầu) để tạo thành hợp tử 
khởi điểm của cây mới. Muốn vậy, cơ quan phát sinh giao tử đực là hạt phấn phải 
được tiếp xúc với đầu nhụy. Hiện tượng này gọi là sự thụ phấn (Hình 4.10). 


7.1. Sự thụ phấn 

Khi bao phấn mở, hạt phấn phát tán và rơi trên đầu nhụy thì gọi là sự thụ 
phấn. Thường sự thụ phấn xảy ra sau khi hoa nở. Người ta phân biệt 2 kiểu thụ 
phấn: sự tự thụ phấn và sự thụ phấn chéo. 
7.1.1. Sự tự thụ phẩn (thụ phấn trực tiếp): Hạt phấn của một hoa rơi ngay 
trên đầu nhụy của chính hoa đó gọi là tự thụ phấn. Sự tự thụ phấn chỉ thực 
hiện trong trường hợp hoa lưỡng tính và bắt buộc ở hoa ngậm (hoa kín) tức hoa 
không mở mà vẫn tạo quả. 
71.2. Sự thụ phấn chéo (thụ phấn gián tiếp, giao phấn): Hạt phấn của hoa 
này sang thụ tỉnh ở nhụy hoa khác cùng loại. Kiểu này có thể thực hiện được ở 
tất cả các loại hoa nhưng bắt buộc ở những trường hợp sau: 

— Hoa đơn tính. 

— Hoa lưỡng tính có nhị và nhụy không chín cùng một lúc. Nếu nhị chín 


123 


trước nhụy ta có hoa tiên hùng (bộ nhị chín trước), nếu nhụy chín trước nhị, ta 
có hoa tiên thư (bộ nhụy chín trước). 

— Rhi phần đực bị ngăn cách với phần cái như ở hoa Lan hoặc trong trường 
hợp dị bộ nhụy: khi vòi nhụy của hoa dài hơn nhị. 

~ Ở một số hoa lưỡng tính, đầu nhụy có gai mềm nhỏ trong khi hạt phấn to 
nên không thể giữ hạt phấn được. Trong trường hợp này muốn có sự thụ tỉnh: 
phải nhờ hạt phấn nhỏ hơn của những hoa khác cùng loại. 

Sự thụ phấn chéo là hiện tượng phổ biến ở thực vật có hoa, nó mang tính ưu 
việt hơn về mặt di truyền, tạo cho thế hệ sau sức sống mạnh hơn, có khả năng 
thích nghỉ cao hơn trong các điều kiện sống khác nhau. Kiểu thụ phấn này có 
thể thực hiện được nhờ gió, nước, động vật hay con người. 














Tế bào bên trong . 
Ống phấn ° lì Giảm nhiễm 
Tế bào sinh bào tử, 
(bảo tử đơn bội) 
Hạt phấn nảy mầm 


2 tế bào lỆ GHỂ ni nhai 

Hạt phẩn rời 8 XY£ Túi phôi 
khỏi bao phấn 
2 giao tử đực 


lhân tam bội (3n) 


Sự thụ tỉnh kép xảy ra 
Hợp tử lưỡng bội (2n) 
Hình 4.10. Quá trình thụ phấn và thự tỉnh ở thực vật Hạt kín 
7.9. Sự nảy mầm của hạt phấn 
Hạt phấn rơi trên đầu nhụy sẽ được giữ lại đó nhờ những gai nạt và chất 
đính do đầu nhụy tiết ra. Hạt phấn có thể nảy mầm sau vài phút vài giờ vài 


124 


ngày hoặc lâu hơn. Thoạt đầu, hạt phấn hút chất nước ở đầu nhụy, nảy mâm 
cho một ống dẫn phấn chui qua một trong các miệng trên vỏ hạt phấn ra ngoài. 
ống này đi qua mô đẫn đắt của vòi. Nhân của tế bào dinh dưỡng ở tận cùng đầu 
ống, còn nhân của tế bào sinh sản phân chia nguyên nhiễm thành hai giao tử 
đực có n nhiễm sắc thể. Ở nhiều cây, sự hình thành hai giao tử đực xảy ra trong 
bao phấn. Do đó, ở các cây này, khi thụ phấn thì hạt phấn đã có ba tế bào: một 
tế bào dinh đưởng và hai tỉnh trùng. Tỉnh trùng của thực vật có hoa không có 
roi, chỉ có một nhân to và một lớp mỏng tế bào chất bao quanh. Khi vào đến 
bầu, ống dẫn phấn theo mô dẫn dất của giá noãn. Khi vào đến noãn, ống dẫn 
phấn qua lỗ noãn vào trong túi phôi giữa hai trợ bào. Ổ một số cây như cây Phi 
lao, ống dẫn phấn vào noãn qua ngả hợp điểm. Khi ống dẫn phấn vào đến túi 
phôi, nhân dinh dưỡng của hạt phấn biến mất chỉ còn hai giao tử đực, chúng 
thoát khỏi ống đẫn phấn ra ngoài để thực hiện thụ tỉnh. 


73. Sự thụ tỉnh kép 

Do Nawaschine tìm ra năm 1898, Một trong hai giao tử đực sẽ phối hợp với 
noãn cầu thành hợp tử lưỡng bội (2n nhiễm sắc thể) khởi điểm của cây mầm. 
Giao tử đực thứ hai đến phối hợp với nhân thứ lưỡng tướng của túi phôi tạo ra 
tế bào khởi đầu của nội nhũ. Đó là sự thụ tinh kép, chỉ có ở Hạt kín. 


Sau sự thụ tỉnh kép, các trợ bào và tế bào đối cực có thể bị biến đổi theo các 
cách sau: 


Sự tiến hoá của các trợ bào sau thụ tỉnh 
- Các trợ bào có thể biến mất. 


— Một trợ bào có thể thụ tỉnh cùng lúc với noãn cầu để cho phôi thặng dư 
tạp (Hành). 


= Một trợ bào có thể phối hợp với một nhân khác của túi phôi nhất là nhân phụ. 
~ Các trợ bào có thể phát triển thành vòi hút giúp sự nuôi dưỡng cây mầm. 
Sự tiến hoá của các tế bào đối cực 

— Các tế bào này biến mất (thường nhất). 


— Có thể có hoặc không có thụ tỉnh, các tế bào đối cực có thể tạo thành phôi 
thặng dư. 


~ Các tế bào đối cực eó thể phát triển thành vòi hút. 


8. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MẦM MÀ KHÔNG CẨN THỤ TINH 
8.1. Hiện tượng đơn tính sinh 


Đôi khi ở một số cây có sự tạo phôi (cây mầm) mà không cần sự thụ tỉnh. 


125 


— Sự vô giao tử sinh (apomixie): Là sự tạo phôi mà không có sự thụ tỉnh. 
thôi được tạo từ sự phân cắt của tế bào đơn tướng của túi phôi: tế bào này có 
thể là noãn cầu hay trợ bào hoặc tế bào đối cực. 

— Vô bào tử sinh (aposporie): Phôi phát triển từ một tế bào lưỡng tướng và 
không có sự thụ tỉnh. Có ba kiểu: 

» Phôi có thể được hình thành từ noãn cầu hoặc trợ bào hoặc tế bào đối cực 
mà không qua giảm nhiễm. 

+ Túi phôi có thể được hình thành từ một tế bào của phôi tâm nhưng 
không phải là tế bào cổ bào tử hoặc từ vùng hợp điểm. 

» Túi phôi có thể được tạo từ tế bào dinh dưỡng của phôi tâm hoặc từ 
VO Tioäan. 
8.2. Hiện tượng đa phôi sinh (polyembryonie) 

Trong hạt chín có thể có nhiều phôi mà nó có nguồn gốc khác kèm với phôi 
bình thường hoặc tất cả các phôi đều có nguồn gốc bất thường, phát sinh từ sự 
vô giao tử sinh hoặc vô bào tử sinh. 

Sự đa phôi sinh còn có thể do: 

~ Sự kết hợp của nhiều noãn. 

~ Sự hiện điện của nhiều túi phôi. 

— Phôi bình thường tự chia thành nhiều phôi nhỏ. 

Ví dụ: Ỏ hạt Cam, cạnh phôi chính thức có thêm tới 20 phôi nữa do các 
tế bào của phôi tâm sinh ra, nhưng về sau cũng chỉ có mỗi một phôi phát 
triển thôi. 


9. CÔNG DỤNG CỦA HOA ĐỐI VỚI NGÀNH DƯỢC 


Nhiều hoa được dùng làm thuốc như: hoa Hòe, hoa Kim ngân, hoa Đại... 
nhưng tầm quan trọng lớn nhất của hoa là đối với phần phân loại thực vật, chủ 
yếu dựa vào cấu tạo của hoa. Nếu ta không nắm vững các phần của hoa thì 
không thể nào hiểu được phần phân loại. 


126 


8. QUẢ 





Quả (trái) là cơ quan sinh sản của cây Hạt kín. Sau khi thụ tỉnh, tiểu 
noãn phát triển thành hạt, vách bầu phát triển thành quả che chở cho hạt. 
Đôi khi hoa không thụ tỉnh nhưng bầu vẫn phát triển thành quả, đó là quả 
đơn tính sinh. 


1. CÁC PHẦN CỦA QUẢ 


1.1. Sự biến đổi của bầu thành quả 


Sau khi thụ tỉnh, vách của bầu sẽ biến thành vỏ quả, noãn phát triển thành 
hạt, còn các phần khác của bộ nhụy (vòi nhụy, nuốm) thường héo và rụng. Đôi 
khi vòi nhụy và đầu nhụy tổn tại và biến thành phụ bộ giúp cho sự phát tán 
của quả (Hình 4.11). 





Hình 4.11. Sự biến đổi của bầu thành quả ở quả Đậu 


127 


Vỏ quả gồm 3 phần: 

~ Vỏ quả ngoài: Sinh bởi biểu bì ngoài của lá noãn, có thể mang cánh, móc, 
gai... giúp cho sự phát tán của quả. 

— Vỏ quả giữa: Sinh bởi mô mềm của lá noãn, nó có thể khô héo khi quả 
chín (quả khô) hoặc dày lên và mọng nước (quả thịt). 

~ Vỏ quả trong: Sinh bởi biểu bì trong của lá noãn, có thể mỏng như vỏ quả 
ngoài hoặc dày và cứng tạo thành một cái hạch (gọi là quả hạch hay quả nhân 
cứng) hoặc có thể mang lông khô hay mọng nước (tép Cam, Bưởi). 

Khi bầu cấu tạo bởi nhiều lá noãn rời, mỗi lá noãn sẽ tạo thành một quả 
riêng biệt và toàn bộ quả sinh từ một hoa gọi là quả tụ (quả rời). 

Khi bầu cấu tạo bởi nhiều lá noãn dính liền, sau thụ tính sẽ cho một quả 
duy nhất. Thường số ð của quả bằng số ô của bầu nhưng có thể tăng lên do sự 
hình thành vách giả hoặc giảm bớt do một số ô bị trụy. 


1.3, Sự biến đổi các phần khác của hoa thành quả 

Sau khi thụ tỉnh các phần khác của hoa có thể héo và rụng hoặc nó tổn tại 
và đồng trưởng. Có thể gặp các trường hợp sau: 
1.9.1. Cuống hoa uà cuống cụm hoa 

Cuống hoa có thể phát triển nhiều và mọng nước. Ví dụ ở Đào lộn hột: 
cuống hoa mọng nước tạo thành phần ta gọi là quả, trong lúc quả thật là phần 
ta gọi là hột. lô) quả Thơm: phần ta gọi là quả gồm toàn bộ cạm hoa mọng lên và 


chứa đầy nước ngọt; các lá bắc, trục cụm hoa và các quả mọng dính vào nhau 
tạo thành quả Thơm. 


1.3.9. Đế hoa 


Đế hoa có thể tạo thành một quả giả như ở Dâu tây: phần trung tâm của đế 
hoa lỗi lên mang những lá noãn rời, khi chín những phần này mọng nước mà ta 
gọi là quả Dâu tây, quả thật là những bế quả màu đen đính trên phần mọng 
nước. 

Ỏ hoa Hồng: đế hoa lõm và tạo thành chén, về sau các vách chén này trở 
nên nạc tạo thành quả giả và có màu đỏ khi quả chín, quả thật là những bế quả 
ở bên trong. 

Ổ quả Lê và Táo: phần ăn được cấu tạo một phần bởi đế hoa, một phần bởi 
thành của bầu. 

1.9.3. Lá bắc 


Cáe lá bắc có thể đính liền với nhau thành một cái đấu (cây Sôi, cây Dẻ). 


128 


1.2.4. Đài hoa 


Đài hoa có thể rụng sớm hoặc tổn tại ở gốc quả (Đâu tây) hoặc mọng nước 
và bao quanh quả thật (Dâu tầm) hoặc biến thành mào lông ở các eây họ Cúc. 


9. CÁC LOẠI QUẢ 


2.1. Quả đơn 


Quả sinh bởi một hoa có một lá noãn hoặc nhiều lá noãn đính liền nhau. 
Tùy theo sự phát triển của vỏ quả khi quả chín mà người ta phân biệt 2 loại: 
quả thịt và quả khô, 


3.1.1. Quả thịt 


Võ quả dày, khi chín biến thành một khối nạc mọng nước. Có 3 loại: quả 
hạch và quả mọng. 
3.111. Quả hạch (quả nhân cứng) 


Vỏ quả trong cứng vì bị tẩm chất gỗ, tạo thành một nhân cứng đựng hạt ở 
bên trong; phần vỏ quả còn lại bên ngoài có thể nạc hoặc xơ. 





2 loại: 

— Quả hạch 1 hạt: Sinh bởi bầu 1 ô, đựng 1 hay nhiều noän nhưng chỉ 
1 noãn phát triển thành hạt. Ví dụ: Mận Đà Lạt (Prunus), Đào... khi bầu còn 
non chứa 3 noän nhưng luôn luôn có 1 noãn bị trụy. Đôi khi quả hạch 1 hạt 
sinh bởi bầu 2 ô nhưng 1 ô bị trụy (quả Ô liu, quả "Táo ta...) 

~ Quả hạch nhiều hạt: Sinh bởi bầu nhiều ô, mỗi ô cho 1 nhân cứng đựng 1 
hay nhiều hạt. Ví dụ quả Cà phê có 2 nhân cứng, mỗi nhân cứng chứa 1 hạt (9 
lá noãn tạo bầu 2 ô, mỗi ô 1 noän). 

Quả Đào tây (chỉ Pizws ở họ Hồng) là quả hạch có nhiều hạt. Bầu cấu tạo bởi 
õ lá noãn tạo bầu dưới 5 ô, mỗi ô có 2 noãn. Khi quả trưởng thành các lá noãn 
đính vào nhau và đính vào đế hoa hình chén, toàn bộ tạo thành quả. Vỏ quả giữa 
nạc được Lạo thành một phần bởi đế hoa, một phần bởi các lá noãn, ranh giới giữa 
mô của đế hoa và mô của lá noãn dôi khi có thể nhận thấy được 
trong giòn như sụn, tạo thành vách của 5 ô của bầu (Hình 4.12). 





Ê dàng. Vỏ quả 


3.1.1.2. Quả mọng (quả mập) 

Vỏ quả ngoài thường mỏng và mềm, vỏ quả giữa và trong nạc, ít nhiều 
mọng nước. đồm 4 loại: 

— Quả mọng 1 hạt: Sinh bởi bầu 1 ô đựng 1 noãn (quả Bơ, quả Tiêu). Đôi khi 
quả có 1 hạt vì các hạt khác bị lép. Ví dụ: Quả Chà là sinh bởi bầu 3 ô, mỗi ô 
chứa ] noãn nhưng chỉ có 1 noãn thụ. 

— Quả mọng nhiều hạt như Nho, Cà chua, Đụ đủ. Quả Chuối là một quả 
mập có vỏ quả ngoài đai, 


129 


- Quả loại cam: Là quả mọng nhiều hạt đặc biệt, sinh bởi bầu nhiều ô œ 5 
ô), mỗi ô đựng nhiều noãn, đính noãn trung trụ. Vỏ quả ngoài có nhiều túi tiết 
tỉnh dầu, vỏ quả giữa trắng xốp. Vỏ quả trong mỏng và dai tạo thành màng bao 
bọc các múi; mỗi múi tương ứng với 1 lá noãn. Từ vỏ quả trong phát sinh những 
lông mọng nước thường được gọi là “tép” (Hình 4.12). 

- Quả loại bí: Là những quả mọng rất to có nhiều hạt. Vỏ quả ngoài dai, tất 
cả các phần trong: vỏ quả giữa, vách của bầu, giá noãn biến thành một cơm quả 
ngọt trong đó có các hạt. 


Hạt 


Vỏ quả trong 


Ranh giới giữa đế hoa 
và vỏ quả thật 





Hình 4.12. Một số dạng quả thịt 
1: Quả Dâu tây, 2: Quả Đào lộn hột, 3: Quả Táo tây, 4: Quả Cam,6: Quả Thơm, 6; Quả hạch 1 hạt 


9.1.9. Quả khô 





Khi chín vỏ quả khô lại, không có nước. Có 2 loại: 
9.1.9.1. Quả khô không mở: Các quả này thường chỉ đựng 1 hạt (Hình 4.13). 
~ Quả bế (quả đóng, akènes): Quả khô không khai đựng 1 hạt. Vỏ quả mỏng 


ít nhiều hoá gỗ và không dính với vỏ hạt. Quả bế có thể mang mào lông sinh bởi 
đài hoa. 


Quả bế có thể sinh bởi: 
e Bầu nhiều ô nhưng chỉ có 1 ô phát triển đựng 1 hạt. 
e Bầu nhiều lá noãn nhưng chỉ có 1 ô đựng 1 noãn (quả của cây họ Cúc). 
e Bầu có nhiều lá noãn rồi, mỗi lá noãn tạo 1 bế quả, toàn bộ gọi là đa bế quả. 


~ Quả có cánh (samares): Là 1 quả bế có vỏ quả kéo dài thành cánh mỏng 
còn gọi là dực quả (cây Sao đen). 


~ Quả hạch con (nueule): Là quả bế có vỏ quả cứng rắn. 


— Quả thóc, quả đĩnh (caryopses): Đặc sắc cho cây họ Lúa. Là quả bế mà vỏ 
hạt bị tiêu hoá mất nên vỏ quả dính liền vào tầng protid của nội nhũ. 


130 


— Quả phân, liệt quả (schizocarpes): Bầu cấu tạo bởi nhiều lá noãn dính liền 
tạo thành bầu nhiều ô, mỗi ô biến thành một bế quả. Khi chín các bế quả đó sẽ 
tách rời nhau ra, mỗi bế quả được gọi là một phần quả. Ví dụ: quả bế đôi của họ 
Hoa tán, quả bế tư của họ Hoa môi, 





Hình 4.13. Một số dạng quả khô không mở 
1: Quả bế, 2: Liệt quả, 3: Quả có cánh 


2.1.2.2. Quả khô tự mở 

Thông thường là những quả chứa nhiều hạt. Quả có thể mở ra theo đường 
hàn của mép lá noãn hoặc theo đường gân giữa của lá noãn hoặc đường nứt đặt 
ở hai bên đường hàn của lá noãn. Ta sẽ phân biệt những loại quả phát sinh từ 
bầu cấu tạo bởi 1 lá noãn hoặc nhiều lá noãn rời và bầu cấu tạo bởi nhiều lá 
noãn dính liền (Hình 4.14). 

Bầu cấu tạo bởi 1 hoặc nhiều lá noãn rời: 

~ Quả đại (manh nang): Bầu cấu tạo bởi 1 lá noãn. Khi chín quả sẽ mở bằng 
1 đường nứt theo đường hàn của mép lá noãn. Nếu bầu cấu tạo bởi nhiều lá 
noãn rời, mỗi lá noãn cho một quả đại riêng biệt và toàn bộ hoa cho ra 1 quả tụ 
(quả Hồi). 

~ Quả loại đậu: Đặc sắc cho cây họ Đậu. Bầu cấu tạo bởi 1 lá noãn, khi chín 
mỏ bằng 9 đường nứt: một theo đường hàn của mép lá noãn, một theo đường 
sống lưng của lá noãn thành 9 mảnh vỏ bật từ trên xuống mang các hạt trên 
giá noãn. 

Bầu cấu tạo bởi nhiều lá noãn dính liền thành bầu 1ô hay bầu nhiều ô. 
Đây là nhóm quả loại nang, được phân biệt tùy theo cách mở của chúng: 

— Nang nứt theo đường hàn mép lá noãn: Cách nứt sẽ khác nhau tùy 
theo bầu 1 ô hay nhiều ô. 

® Bầu nhiều ô đính noãn trung trụ: Đầu tiên vách dính giữa các lá noãn 
tách ra tạo từng ô một. Sau đó mỗi ô sẽ mở như 1 quả đại tức theo đường hàn 
cửa mép lá noãn. Kiểu này gọi là nang cết uách (capsule septicide). 
® Bầu 1 ô đính noãn bên: Quả mở theo đường hàn của mép lá noãn. Số 

mảnh vỏ bằng số lá noăn, mỗi mảnh mang 9 hàng hạt ở mép lá noãn. 

— Nang nứt lưng: Đường nứt đi dọc theo gân giữa lá noãn. 


181 





Hình 4.14. Cách nứt của một số quả 


1: Quả đại, 2: Quả loại đậu, 3: Nang chẻ ô, 4: Nang cắt vách, 5: Quả họ Thầu dầu, 6: Quả Datura, 
7: Quả họ Lan, 8: Quả họ Cải, 9: Nang nứt ngang, 10: Nang nứt lỗ, 11: Nang nứt răng 


s Bầu nhiều ô, đính noãn trung trụ: Mỗi ô nứt theo đường sống lưng. Số 
mảnh vỏ bằng số lá noãn, mỗi mảnh cấu tạo bởi phân nửa của lá noãn bên trái 
và phân nửa của lá noãn bên phải dính vào nhau, kiểu này gọi là nang chế ô 
(eapsule loeueide). 

® Bầu 1ô, đính noãn bên: Đường nứt dọc theo gân giữa của lá noãn, số mảnh 
vỏ bằng số lá noãn. 

~ Nang nứt bên giá noãn: Đường nút ở hai bên đường hàn của mép lá noãn. 

® Bầu nhiều ô, đính noãn trung trụ: Các vách bị phá hủy nên gọi là nang 
hủy uách (capsule septifrage). Ví dụ: 


132 


Quả cây họ Thầu dầu: Bầu cấu tạo bởi 3 lá noãn tạo thành bầu 3 ô, mỗi ô 1 
noãn, đính noãn trung trụ. Khi chín quả nứt theo các đường như sau: song song 
theo thai tòa tách một cột giữa mang 3 hạt; theo đường hàn lá noãn tách 3 lá 
noãn ra; theo gân giữa của mỗi lá noãn. 

Quả Cà Độc dược (Dœtura): Bầu cấu tạo bởi 2 lá noãn tạo thành bầu 9 ô 
nhưng có vách giả ngăn thành bầu 4 ô, mỗi ô đựng nhiều noãn, đính noãn trung 
trụ. Khi chín, quả nứt theo các đường nứt sau: 4 đường nứt song song thai tòa 
(hủy vách) tách 1 cột ở giữa mang hạt; 2 dường nứt theo đường hàn lá noãn; 9 
đường nứt lưng. 

* Bầu 1ô, dính noãn bên: Quả mở bằng 2 đường nứt ở hai bên giá noãn 
thành một số mảnh vỏ gấp đôi số lá noãn. Ví dụ quả cây họ lan (Orchidaceae): 
bầu cấu tạo bởi 3 lá noãn tạo thành bầu 1 ô, mang nhiều noäãn, đính noãn bên, 
Khi quả chín nứt thành 3 mảnh bất thụ, đó là phần giữa của mỗi lá noãn và 3 
mảnh hữu thụ là các giá noãn mang noãn. Ổ quả loại cải: bầu còn nơn cấu tạo 
bởi 2 lá noãn đính liền thành bầu 1 ô, mang nhiều noãn, đính noãn bên.Về sau 
vách giả xuất hiện ngăn bầu thành 2 ô. Khi chín quả mở bằng 4 đường nứt ở 
hai bên giá noãn thành 2 mảnh vỏ bất thụ bật từ dưới lên trên, để lại một 
khung giữa do vách giả tạo nên, mang các hạt. 

= Nang nứt răng: lChi các đường nứt đáng lẽ đi từ trên xuống tới dưới của 
quả nang, nó chỉ nứt ở phía trên làm cho các mảnh giống như răng, 

— Nang nứt bằng lỗ: Quả Thuốc phiện là nang nứt bằng lỗ ở phần trên 
của quả. 

— Nang nứt ngang: Phần trên của nang tách ra như một nắp hộp. 


2.2. Quả tụ (quả rời) 


Tà quá được hình thành từ một hoa có nhiều lá noãn rời nhau; mỗi lá noãn 
sẽ tạo thành một quả riêng. Loại quả này ta có thể gặp ở nhiều họ thực vật có 
tiến hoá thấp như họ Mãng cầu, họ Hoàng liên, họ Sen. Ở quả Sen, mỗi “hạt 
sen” là một quả bế đặt trong đế hoa hình nón ngược. 


2.3. Quả phức (quả kép) 

Là những quả sinh bởi cả một hoa tự tức là nhiều hoa. Ví dụ: quả Thơm, 
quả Sung... 

~ Quả Thơm: Hoa tự của thơm là một gié mang nhiêu hoa khít nhau. Mỗi 
hoa mọc ở nách một lá bắc và đính theo đường xoắn ốc. Mỗi hoa cho một quả 
mập. Trục phát hoa, các lá bắc và các quả mập dính vào nhau tạo cái gọi là 
"quả thơm”. 


183 


— Quả Sung: Hoa của sung hợp thành một hoa tự phức tạp hình quả lê. Hoa 
cái và hoa đực phủ ở vách trong của hình quả lê đó. Khi chín, vách của hoa tự 
nạc tạo thành quả giả gọi là “quả Sung”. Quả thật là những bế quả xem giống 
như hạt ở bên trong. 


3. QUÁ ĐƠN TÍNH SINH 


Là những quả sinh bởi sự phát triển của bầu mà noãn không được thụ tỉnh, 
còn gọi là quả trinh sản. Có 2 trường hợp: 


3.1. Quả đơn tính sinh có hạt 


Tuy không có thụ tỉnh, nhưng phôi vẫn phát triển bình thường bằng cách 
đơn tính sinh. Như vậy loại quả này vẫn có hạt. 


8.2. Quả đơn tính sinh không có hạt 


Quả không hạt vì không có thụ tỉnh như Chuối, Thởm... là những quả được 
hình thành một cách tự nhiên không cần có sự thụ phấn hoặc một loại kích 
thích nào khác. Nguyên nhân có thể do đầu nhụy bị hư hoặc hạt phấn không tốt 
hoặc do bộ phận đực và cái không tương đồng. Ở một số quả như Cà chua, bầu 
phát triển nhờ những kích thích tố do ống dẫn phấn mang tới. Do đó, người ta 
đã dùng những kích thích tố như auxin để tạo ra quả không hạt. 


4. CÔNG DỤNG CỦA QUÁ ĐỐI VỚI NGÀNH DƯỢC 


Nhiều quả được dùng làm thuốc như: “Hạt' Sen, Long nhãn (áo hạt), quả 
Thuốc phiện, vỏ quả Quýt... Trong phân loại thực vật, người ta cũng dựa nhiều 
vào các đặc điểm của quả như quả loại đậu đặc sắc cho họ Đậu, quả loại cải đặc 
sắc cho họ Cải, quả đĩnh đặc sắc cho họ Lúa. 


184 


€. HẠT 





Hạt (hột) là cơ quan sinh sản của cây hạt kín, sinh bởi sự phát triển của 
noãn sau khi thụ tỉnh. Sau khi thành lập xong, hạt sẽ ở trạng thái sống chậm 
một thời gian để chờ điểu kiện thuận lợi cho sự nảy mầm. 


1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NOÃN THÀNH HẠT 


Sau khi thụ tỉnh, noãn sẽ phát triển thành hạt với các biến đổi như sau 
(Hình 4.15): 


~ Hợp tử phát triển thành phôi (cây mầm) gồm: rễ mầm, thân mầm, chôi 
mầm và 1 hoặc 9 lá mầm. 







Lá mấm 
Nội nhũ | Võhạt 
Thân mầm 


bào () Rêmẩm HẠT 


Hình 4.15. Quá trình hình thành hạt từ noãn thụ tinh 


185 


~ Tế bào khởi đầu của nội nhữ phân chia và phát triển thành nội nhũ 
G84? ghế, 

— Phôi tâm biến mất hoặc sinh ra ngoại nhũ. 

~ Vỏ noãn sẽ phát triển thành vỏ hạt. Đặc biệt ở quả dĩnh (hạt của cây họ 
Lúa) vỏ noãn sẽ tiêu biến đi, do đó nội nhũ sẽ gắn liền vào vỏ quả. 





9. CÁC PHẦN CỦA HẠT 

Phần chính của hạt là phôi. Ngoài phôi, hạt có thể có nội nhũ hoặc ngoại nhũ, 
3.1. Phôi (cây mầm) 
9.1.1. Phôi của cây lớp Ngọc lan (Song tử diệp): Gồm rễ mầm, thân mầm, chổi 
mầm và hai lá mầm (Hình 4.16 A). 

— Rễ mầm: Luôn luôn ở phía lỗ noãn và sẽ từ đó mà ra khi hạt nảy mầm. 

- Thân mầm: Nối dài phía trên rễ mầm là thân mầm. Rễ mầm và thân 
mầm tạo thành trục dưới lá mầm (trục hạ diệp). 

~ Chổi mầm: Là một chổi ngọn phân hoá ít nhiều, nơi đây có các phát thể 
của lá đầu tiên. 

~ Lá mầm (tử diệp): Hai lá mầm đặt úp mặt vào nhau, chúng là hai phiến 
mồng ở hạt có nội nhũ, còn ở hạt không có nhũ thì lá mầm đày và mập vì nó 
chúa chất dự trữ. Hai lá mâm có thể nguyên, đôi khi xếp nếp hoặc có thùy. 

Phôi có thể thẳng (Hình 4.17 A) gặp ở phần lớn noãn thẳng và noãn đảo 
hoặc cong gặp ở noãn cong và một số noãn thẳng và noãn đảo. Phôi cong có thể 
nằm ở giữa nội nhũ hoặc bao quanh bên ngoài nội nhũ. 





Ở các cây họ Cải, vị trí của rễ mầm và lá mầm thay đổi nên được dùng để 
nhận định chi, loài (Hình 4.16 Bì. 

Ở các cây ký sinh, phôi thô sơ không phân hoá thành rễ mầm, thân mầm và 
chổi mầm. Ví dụ như ở Lan, phôi là một khối tế bào đồng nhất, chỉ nảy mâm 


khi cộng sinh với nấm Ñhizoctonia. 


Hình 4.16. Hạt đậu (A) và các kiểu sắp xếp của lá mầm và rễ mầm ở hạt họ Cải (B) 
1: Nhìn nghiêng, 2: Bổ dọc, 3: Rễ mầm áp mặt lưng lá mầm, 4: Rễ mầm áp ngoà: lá mầm, 
5: Rễ mầm nằm ở rãnh do lá mầm gấp nếp 





0b 
[=se 


3 





: Gồm rễ mầm, thân mầm, chổi mầm và 
một lá mầm. Ở cây họ Lúa, chổi mầm được bao bọc bởi bao chổi mẫm (diệp 
tiêu), rễ mầm được bao bọc bởi bao rễ mầm (căn tiêu), đối diện với lá mầm có 
một vấy nhỏ gọi là biểu phôi. Đôi khi biểu phôi được coi như một vết tích của lá 
mầm thứ hai (Hình 4.17 B). ở phần lớn các cây lớp Hành khác, không có bao 
chổi mầm và bao rễ mầm. 






Bao chồi mầm 


Phôi 





Nội nhữ 


"NHặu rễ mầm 
Hình 4.17. Phôi và lá mẩm ở hạt Thầu dầu (A), phôi của họ Lúa (B) 
2.2. Nội nhũ (phôi nhũ) 

Trong sự thụ tỉnh kép, giao tử đực thứ hai phát sinh từ nhân sinh sản của 
hạt phấn, phối hợp với nhân thứ lưỡng bội của túi phôi tạo ra nhân đầu tiên của 
nội nhũ tam bội. Về sau, thông thường nhân tam bội trở lại lưỡng bội. Tùy theo 
cách thành lập ta phân biệt 2 loại nội nhũ: 

— Nội nhũ cộng bào: Nhân của nội nhũ phân cắt mạnh nhưng tế bào không 
ngăn vách nên tạo một khối cộng bào chứa nhiều nhân phân phối ở bìa hoặc 
khắp cùng của túi phôi (ví dụ ở họ Lúa, họ Bầu bí, họ Xoài). 

— Nội nhũ tế bào: Mỗi lần phân cắt nhân là có sự ngăn vách tế bào do đó nội 
nhũ đo tế bào làm ra (ví dụ: Ôi, Đậu). 

— Nội nhũ kiểu trung gian: Giữa 2 kiểu trên có thể gặp nhiều kiểu trung gian: 

Ỏ Dừa, cái dừa là phần nội nhũ ngăn vách, đó là nội nhũ tế bào, nước dừa là 
nội nhũ cộng bào, chứa nhiều nhân và nhiều không bào to. 

Nội nhũ của hạt trưởng thành là một khối mô mềm đồng nhất. Lớp tế bào 
ngoài cùng của nội nhũ thường có mầu sậm và chứa nhiều protid gọi là tầng 
chứa protid (lớp chứa alơron) góp phần quan trọng lúc hạt nảy mầm vì chứa 
nhiều phân hoá tố. 


Bề mặt nội nhũ thường trơn, đều, nhưng cũng có khi nhăn nhíu gọi là nội 


137 


nhũ nhăn (hạt Mãng cầu, Cau). Thông thường nội nhũ mềm vì vách tế bào 
mỏng bằng cellulose nhưng cũng có trường hợp nội nhũ cứng gọi là nội nhũ 
sừng vì vách tế bào dày lên bởi hemicellulose (hạt Cà phê, hạt Mã tiển). 

Chất dự trữ trong nội nhũ có thể là tính bột (hạt Lúa, Bắp), chất dầu mỡ 
(hạt Thầu dầu), các hạt alơron (hạt cây họ Hoa tán, họ Thầu dầu). 


2.3. Ngoại nhũ 
Trong lúc nội nhũ phát triển, nó tiêu hoá phôi tâm, do đó trong hầu hết các 
hạt, phôi tâm biến mất. Ở một số họ: Gừng, Tiêu, Sen, Súng, Rau muối, Cẩm 


chướng... sự tiêu hoá này không hoàn toàn và một phần của phôi tâm tạo thành 
ngoại nhũ (ngoại phôi nhũ). Cũng như nội nhũ, ngoại nhũ là mô dự trữ của hạt. 
9⁄4. Vỏ hạt 

Khi noãn biến đổi thành hạt, thì vỏ noãn sẽ phát triển thành vỏ hạt. 
Trường hợp noãn có 2 lớp vỏ, có thể lớp vỏ trong bị tiêu giảm và biến mất, chỉ 
còn lớp vỏ ngoài làm chức năng bảo vệ như hạt Đậu; cũng có thể cả 2 lớp vỏ đều 
biến đổi thành vỏ hạt, như vậy hạt sẽ có 2 lớp vỏ, ví dụ hạt Thầu dầu, hạt Cam. 


Đặc biệt ở họ Lúa (như hạt Bắp, hạt Lúa) cả 9 lớp vỏ noãn đều bị tiêu biến đi, 
nên ở dưới vỏ quả là nội nhũ mà lớp ngoài cùng là lớp aloron. 


3. HÌNH DẠNG CỦA HẠT TRƯỞNG THÀNH 


3.1. Hình đạng bên ngoài 


Hình dạng của hạt thay đổi: tròn, đẹp, hình thận, hình đa diện... 

Mặt ngoài vỏ hạt có thể láng hoặc xù xì, đôi khi có vân. Trên vỏ hạt, ta thấy 
có một vết sẹo gọi là rốn (tễ), đó là nơi mà hạt dính vào cần phôi. Tễ có thể rất 
to như ở hạt Sầu riêng. Lỗ noãn cũng còn để lại vết tích trên vỏ hạt đưới dạng 
một lỗ nhỏ (một lỗ bị bịt kín), song hơi khó nhận ra. Nếu ta ngâm hạt trong 
nước một thời gian và sau đó đem ra bóp nhẹ, nước sẽ thoát ra nơi 1ỗ noän, Nếu 
ta bổ hạt ra thì lỗ noãn được nhận đễ đàng vì đó là nơi rễ mẫm ra ngoài. 

Vị trí tương đối của tễ và lỗ noãn trên hạt giúp ta suy ra các kiểu của noãn 
hình thành hạt: 

~ Nếu tễ và lỗ noãn đối điện thì ta có noãn thẳng. __ 

— Nếu tễ và lỗ noãn gần nhau ta có noãn cong hoặc noãn đảo. 

Trên hạt sinh ra từ noãn đảo có một đường lổi ở ngoài mặt hạt (hạt Thầu 
dầu) gọi là sóng họt, đó là chỗ cuống noãn dính vào thân noãn. 

Ngoài ra, hạt còn có thể mang những phần phụ như: 

— Lông: ở ngoài mặt vỏ hạt (hạt Bông vải). 

- Tủ y (áo hạt): Được hình thành do sự phát triển của cuống noãn, có thể 


138 


bao trọn hoặc không trọn hạt, có thể dính với hạt hoặc không dính với hạt (hạt 
Nhãn, Chôm chôm). 


— Mồng: Miệng của lỗ noãn có thể phù ra nhưng không to tạo thành mồng 
(hạt Thầu dầu). 


~— Áo hạt giả: Cùng nguồn gốc với mồng nhưng phát triển nhiều hơn (hạt 
Nhục đậu khấu). 


~ Mào: là một chỗ lỗi của sóng noãn trông như cánh. 
— Cánh: Có ở hạt Thông, Canh-ki-na. Ở các hạt này, vỏ hạt có một phần 
phát triển rộng ra và mỏng, với hình dạng khác nhau gọi là cánh. 


Áo hạt giả bộ Nội nhũ nhăn 





Hình 4.18. Một số dạng hạt 
1: Hạt Đậu, 2: Hạt có tế to, 3: Hạt có mồng, 4: Hạt Bông, 
5: Hạt Nerium và Strophantus, 6: Áo hạt giả và nội nhũ nhăn 





3.2. Hình dạng bên trong 

Người ta chia làm 4 loại: 
3.2.1. Hạt không nội nhũ: Hạt chỉ gồm có cây mầm, không có nội nhũ vì nội 
nhũ và phôi tâm đã bị cây mầm tiêu hoá hoàn toàn, trước khi hạt chín. Chất 


cần thiết cho hạt nảy mầm được tích lũy trong lá mầm (ví dụ: hạt Đậu, hạt Bí, 
hạt Cải). 


3.2.2. Hạt có nội nhũ: Nội nhũ vẫn tôn tại khi hạt chín. Bên trong hạt này gồm 
có cây mầm và nội nhũ (không có ngoại nhũ) như hạt Thầu dầu, hạt Lúa, hạt „ 
Cau. Về vị trí tương đối giữa nội nhũ và cây mầm, người ta phân biệt các 
trường hợp sau: 


~ Cây mầm nằm giữa nội nhũ, gọi là cây mầm nội phôi (hạt Thầu dầu). 

~ Cây mầm nằm bên cạnh nội nhũ, gọi là cây mầm ngoại phôi (hạt Bắp, hạt Lúa). 

~ Cây mầm có thể uốn cong và bao bọc ngoài nội nhũ. Ví dụ: hạt của các cây 
trong họ Cẩm chướng như hạt cây Hoa phấn. 


189 


8.3.3. Hạt chỉ có ngoại nhũ: Trong trường hợp này, nội nhũ đã bị phôi tiêu thụ 
hết khi phôi phát triển và phân hoá. Mô dự trữ ở hạt này là ngoại nhũ. Ngoại 
nhũ nằm ở giữa hạt, còn phôi thì nằm xung quanh, ví dụ như hạt cây họ Chuối, 
họ Cừng, họ Dong. 


3.2.4. Hạt có nội nhũ uà ngoợi nhũ: Đền trong hạt gồm có cây mắm, nội nhũ 
và ngoại nhũ. Trong trường hợp này ngoại nhũ thường nằm ở xung quanh hạt, 
tiếp đến là nội nhũ, còn phôi (cây mầm) nằm ở giữa lớp nội nhũ. Ví dụ: hạt của 
các cây trong họ Hồ tiêu, họ Cẩm chướng. 


4. SỰ PHÁT TÁN VÀ NẢY MẦM CỦA HẠT 

Sau khi được thành lập, hạt trải qua một thời gian sống chậm đôi khi rất 
đài cho đến khi gặp điều kiện thuận lợi cho sự nảy mầm. 
4.1. Sự phát tán của hạt 
4.1.1. Sự phát tán trực tiếp bằng cây 

Hạt nặng, rụng xuống gốc cây và nảy mầm tại chỗ hoặc quả nứt mạnh và 
tung hạt đi xa, ví dụ: quả cây Trái nổ của họ Ô-~rô, 
4.1.2. Sự phát tán nhờ gió 

Quả và hạt được phát tán nhờ gió cần có các điều kiện sau: 

— Hạt rất nhẹ nên được gió đưa đi xa (Ví dụ: hạt của các cây họ Lan). 

— Hạt có lông: Hạt Bông có lông khắp ngoài mặt hạt, giúp hạt đễ bay theo gió. 

— Hạt có cánh: Hạt Canh-ki-na hoặc quả có cánh, giúp hạt dễ bay theo gió. 
4.13. Sự phát tán nhờ nước 

Nước chảy trên mặt đất có thể lôi cuốn các hạt đi rất xa. Có loại hạt có bóng 
khí nên nổi trên mặt nước và đễ trôi theo dòng nước. Nếu hạt ở lâu trong nước, 
khả năng nảy mầm của hạt chỉ giữ được khi hạt không bị thấm nước. 
4.1.4. Sự phát tán nhờ động oật 

Đây là cách phát tán quả và hạt phổ biến hơn cả. 

— Hạt hoặc quả bị mắc vào lông động vật nên được mang đi xa. 

— Hạt với quả được thải ra cùng với phân động vật. 

~ Cây nhờ kiến truyền giống: Kiến rất thích những hạt mà phần phụ có 
nhiều dầu, nhờ đó lôi hạt đi rất xa. 
4.1.5. Sự phát tán nhờ con người 


Do vô tình hay có ý thức, con người đã góp phần tích cực vào việc phát tán 
quả và hạt, có ảnh hưởng đến sự phân bố của cây cỏ. 


140 


4.2. Sự nảy mầm của hạt 
4.2.1. Điều kiện của sự nảy mâm 

Điều kiện bên trong: Muốn nảy mầm được, hạt cần một số điều kiện sau đây: 

— Hạt phải chín, nghĩa là phôi hay nội nhũ phát triển hoàn toàn; các chất 
dự trữ được tích lãy đầy đủ. 

~ Hạt phải được trải qua một thời gian sống chậm, thời gian này lâu hay 
mau tùy loại cây. Hạt còn giữ được khả năng nẩy mầm. 

Điều kiện ngoại cảnh: Muốn cho hạt nảy mầm, phải có một số yếu tố sau: 

— Có nước đầy đủ: Nước làm cho vỏ hạt mềm ra, hạt phổng lên và làm nứt 
vỏ, làm cho hạt chuyển sang trạng thái hoạt động. 

~ Có O,, Vì khi nảy mầm, hạt hô hấp mạnh. 

— Nhiệt độ: Nhiệt độ kích thích sự nảy mầm của hạt. Do đó, người ta có thể 
dùng nước nóng để xử lý hạt trước khi gieo. 


4.2.2. Hiện tượng hình thái của sự nảy mồm 


Trước khi hạt nảy mầm cho ra một cây con sống tự dưỡng thì phôi sống dị 
dưỡng nhờ các chất dự trữ của hạt. Các hiện tượng hình thái trong khi hạt nảy 
mầm có thể khác nhau tùy loại hạt. 
4.2.2.1. Sự nảy mầm của cây lớp Ngọc lan 

Sự nảy mầm trên đất (nảy mầm thượng địa) 

Hạt để vào nơi ẩm ướt sẽ hút nước, phù lên và nứt vỏ ra. Rễ mầm chui ra 
qua lỗ noãn và liền sau đó đâm thẳng xuống đất. Ta nói rễ có tính hướng đất 
thuận. Sau đó lông hút mọc ra, phần trên của vùng lông hút là cổ rễ, ngọn rễ 
phân hoá tạo các chóp rễ. Sau đó thân mầm phát triển, mọc thẳng đứng lên 
khỏi mặt đất, ta nói thân mầm có tính hướng đất nghịch. Thân mầm là trục của 
phôi (cây mầm) ở giữa rễ mầm và lá mầm, Sự phát triển của thân mầm làm cho 
2 lá mầm được nâng lên khỏi mặt đất. Vì vậy cho nên gọi là sự nảy mầm trên 
đất. Phần từ cổ rễ lên 2 lá mầm gọi là trục dưới lá mầm, nó có thể dài tới 10 em 
hoặc dài hơn. Hai lá mầm nở ra, có màu xanh lục rồi mỏng dần. Vỏ hạt sẽ héo 
và rụng. Lá mầm không có tác dụng như cơ quan đồng hoá mà chỉ là những bộ 
phận dự trữ hoặc là những vòi hút để lấy dưỡng liệu trong nội nhũ cho phôi. 
Hình dạng của lá mầm thường đơn giản hơn các lá thường của cây. 

Trong lúc lá mầm mở ra, chổi mầm bắt đầu tăng trưởng cho ra thân cây con, 
Hai lá đầu tiên nở ra và luôn luôn mọc đối. Các lá đầu tiên có hình đạng trung 
gian giữa 2 lá mầm và lá bình thường của cây. Đoạn thân giữa 9 lá mầm và 2 lá 
đầu tiên được gọi là trục trên lá mầm. Khi chổi mầm đã thành thân cây non với 3 
lá bình thường thì rễ mầm phát triển và phân nhánh nhiều, còn lá mầm thì hết 
chất dự trữ và héo dần. Cây non bắt đầu sống tự dưỡng (Hình 4.19 A). 


141 





Hình 4.19. Sự nảy mầm trên đất (A) và dưới đất (B) 

Sự nảy mầm dưới đất (nảy mầm hạ địa) 

Kiểu nảy mầm này thường gặp ở những hạt có nội nhũ. Trong kiểu nảy 
mầm này, rễ mầm sau khi đã đâm ra, trục dưới lá mầm không dài ra nên lá 
mầm không được nâng lên khỏi mặt đất, chúng vẫn ở dưới đất và ở trong vỏ của 
hạt. Toàn bộ rễ mầm, thân mầm và chổi mầm sẽ thành một đường thẳng đứng 
tiếp tuyến với hạt (Hình 4.19 B). 
4.3.2.9. Sự nảy mầm của hạt cây lớp Hành 

Ví dụ ở hạt cây họ Lúa: Phôi gồm có 1 lá mầm, 1 rễ mầm được che chở bởi 
bao rễ mầm, chổi mầm được che chở bởi bao chồi mầm. Đối diện với lá mầm có 
một vảy nhỏ gọi là biểu phôi (phát thể của lá mầm thứ hai). 

Lúc đầu bao rễ mầm nằm phía lỗ 
noãn, mọc dài ra rồi chui qua lỗ noãn 
xuống dưới đất. Rễ mầm chọc thủng bao 
rễ mầm và đâm thẳng xuống đất, mang 
nhiều lông hút. Rễ này sớm hoại đi và 
được thay thế bởi nhiều rễ con. Cùng 
lúc đó bao chổi mầm cùng chổi mầm ở 
bên trong sẽ phát triển. Bao chổi mầm 
có thể mọc dài tới vài em trước khi bị 
chổi mầm chọc thủng để đâm ra ngoài 
ánh sáng. Khi chổi mầm ra ánh sáng, 
các lá đầu tiên sẽ mọc ra xếp thành 2 dãy 
và có bẹ lá chẻ dọc. Không bao giờ lá 
mầm ra khỏi mặt đất: sự nảy mầm bao giờ cũng ở dưới đất. Lá mầm chỉ có tác 
dụng hút các chất dự trữ của nội nhũ. Khi đã hết chất dự trữ, nội nhũ và lá 
mầm sẽ héo và rụng (Hình 4.20). 





Hình 4.20. Sự nảy mầm của hạt Lúa 


4.9.9.3. Sự nảy mâm của hạt có phôi chưa phân hoá 

Hạt của cây Lan và nhiều cây ký sinh có phôi chưa phân hoá. Khi hạt 
nảy mâm, cây mầm đó mới lớn lên và thành lập một thân mầm, ở hai ngọn 
thân mầm này sẽ phân hoá rễ mầm và chổi mầm nhưng không bao giờ tạo ra 
lá mầm. 


142 


Hạt của các cây Lan chỉ nảy mầm khi bị nhiễm nấm RÖizoctonia. Sự kích 
thích gây ra bởi nấm sẽ làm cho các mô của hạt sinh sản thành một thứ củ 
man rễ giả. Ở đầu trên của củ và ở nách lá đầu tiên sẽ xuất hiện một chổi 
mầm về sau sẽ thành thân mang hoa. Rễ xuất hiện ở gốc thân đó dưới dạng 
những rễ phụ. 


5, CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐỐI VỚI NGÀNH DƯỢC 


Một số hạt được dùng làm thuốc như hạt Mã tiền cho ta chất strychnin, hạt 
cây Sừng dê cho ta chất strophantin, hạt Thông thiên cho chất thevetin chữa 
các bệnh về tim, hạt Cau trị giun sán... Các đặc điểm của hạt cũng được sử 
dụng nhiều trong.phần phân loại các cây lớp Hành (một lá mầm), cây lớp Ngọc 
lan (hai lá mầm), bộ Phôi cong, hạt có nội nhũ và không nội nhũ, Việc phân loại 
các cây họ Cải cũng dựa chủ yếu vào hạt. 


CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ 


1. Phân biệt các kiểu sinh sản hữu tính ở thực vật. 

2. Định nghĩa các kiểu hoa tự và tiền khai hoa. 

3, Phân biệt các ki 

4. Thụ tỉnh kép là gì? 

5, Định nghĩa và phân loại quả thịt và quả khô. 

6. Mô tả các phần của hạt. 

7. Mô tả cấu tạo của hoa. 

8. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Nếu đế hoa mọc dài lên giữa bộ nhị và bộ nhụy, 
hoa có; 





đính noãn. 


A. Cuống nhị - nhụy. 
B. Trục hợp nhụy (trụ nhị nhụy). 
€. Cuống nhụy. 
D. Cuống tràng hoa. 

9. Hãy chọn phương án trả lời đứng, Bộ nhị 4 trội là: 
A. Hoa có 7 nhị, 4 nhị dài, 3 nhị ngắn. 
8. Hoa có 6 nhị, 4 nhị đài, 2 nhị ngắn. 
C, Hoa có 4 nhị, 2 nhị dài, 2 nhị ngắn. 
Ð. Hoa có 4 vòng nhị. 

10. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Phôi được hình thành là do: 
A. Sự phân cắt của phôi tạo thành nhiều phôi thăng dư. 
B. Phôi tâm không bị tiêu hoá hết khi hạt phát triển. 
C. Sự kết hợp của giao tử đực thứ hai với nhân thứ lưỡng tướng của túi phôi. 
D. Sự kết hợp của giao tử đực thứ nhất với noãn cầu, 








148 


